Zen Master Thích Thanh Từ 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ 
TẬP 1 


PICKING UP BODHI LEAVES 
VOLUME 1 


Sách Song Ngữ Việt - Anh 


Translated into English by Nguyên Giác 


THƯ VIỆN *š HOA SEN 


LỜI NGƯỜI DỊCH 


Được Thượng Tọa Thích Chúc Phú nhắc rằng năm 
nay Thiền sư Thích Thanh Từ sẽ tròn 100 tuổi, và 
gợi ý rằng nên quảng bá lời dạy của Thầy tới thế hệ 
trẻ hải ngoại, dịch giả đã phát tâm dịch sang tiếng 
Anh bộ sách Nhặt Lá Bồ Đề để bày tỏ lòng biết ơn 
tới Thầy, vị Thiền Sư đã hồi phục dòng Thiền do 
Vua Trân Nhân Tông sáng lập. Trong nhiều thập 
niên qua, bản thân dịch giả đã đọc nhiều sách của 
Thiên sư Thích Thanh Từ và rất là mang ơn, cả 
sách Thầy viết trong tiếng Việt và sách Thầy dịch 
từ tiếng Hán sang tiếng Việt. 


Tập 1 của sách Nhặt Lá Bồ Đề may mắn hoàn tất 
kịp trước Tết Nguyên Đán. Dịch giả hy vọng sẽ 
hoàn tất Tập 2 và Tập 3 trước tháng 7/2024 để 
cúng dường Thiền sư Thích Thanh Từ. Nơi đây, 
dịch giả trân trọng cảm ơn lời gợi ý của Thầy Thích 
Chúc Phú, và lời khuyến khích của Cư sĩ Tâm 
Diệu, trang chủ Thư Viện Hoa Sen. 


Những lời dạy của Thiền Sư Thích Thanh Từ rất 
mực thâm sâu, khi được dịch giả chuyển ngữ sang 
tiếng Anh hẳn là không toàn vẹn. Những thiếu sót, 
tất nhiên sẽ có, dịch giả thành kính sám hối trước 
Tam Bảo. 


Cư sĩ Nguyên Giác 
California, January 24, 2024 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Translator's Note 


Upon being reminded by Venerable Thích Chúc 
Phú that Zen Master Thích Thanh Từ will turn 100 
years old this year, and being encouraged to 
translate his teachings Into English for younger 
generations abroad, the translator was determined 
to translate the book “Nhặt Lá Bồ Đề” ("Picking Úp 
Bodhi Leaves') Iinto English as a gesture of 
gratitude to Thầy Thích Thanh Từ, the Zen Master 
who revitalized the Zen sect established by King 
Trần Nhân Tông. Over the past decades, the 
translator have personally read numerous books 
by Zen Master Thích Thanh Từ and have felt 
grateful and Iindebted to him for both the books he 
authored in Vietnamese and those he translated 
from Chinese into Vietnamese. 


Volume 1 of the book "Picking Ủp Bodhi Leaves'" 
was completed in time for the Lunar New Year. 
The translator hopes to cormplete Volumes 2 and 3 
before July 2024 in order to present them as 
offerings to Zen Master Thích Thanh Từ. The 
translator would like to express gratitude for the 
suggestion from Venerable Thích Chúc Phú and 
the encouragement from Layperson Tâm Diệu, the 
webmaster of Thư Viện Hoa Sen. 


The teachings of Zen Master Thích Thanh Từ are 
very profound, and when translated into English, 


11 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


they may not fully convey their depth. Of course, 
there will be shortcomings; the translator mmust 
humbly acknowledge them before the Three 
JjJewels. 


Layperson Nguyên Giác 


California, January 24, 2024. 


MỤC LỤC | CONTENTS 


Lòi Người Dịch | Translator's Note 
Lời Đầu Sách | Foreword 


Phần/Part 1 Trích Giảng Kinh A Hàm | Dharma Talks On The 
Agama Sutras 


Phần/Part 2 Trích Giảng Kinh Pháp Cú | Dharma Talks On The 
Dhammapada 


Phần/Part 3 Diễn Giảng | Dharma Talks To The Public 
Phần/Part 4 Vấn Đáp | Questions And Answers 


Phần/Part 5 Trích Giảng Thiền Sử | Dharma Talks On Zen 
Anecdotes 


Phần/Part 6 Thơ Kệ | Poems And Verses 


Vài Nét Về Tiểu Sử Trưởng Lão HT Thích Thanh Từ 


96 


112 


155 


190 


259 


267 


LỜI ĐẦU SÁCH 


Tập sách nhỏ này do các Thiền sinh tại Tu 
Viện Chơn Không ghi lại các buổi nói chuyện 
của Thầy Viện Chủ trong những buổi chiều tại 
Trai đường hoặc ở nhà khách. Những buổi nói 
chuyện này không cố định dài ngắn hay sắp 
theo thứ tự từ thấp lên cao hoặc một hệ thống 
giáo lý nào (Đại thừa hoặc Tiểu thừa), mà Thầy 
chỉ tùy căn cơ, tùy hoàn cảnh giảng nói miễn 
sao có được lợi lạc cho người nghe. Có khi do 
xem Kinh, đọc sử, đọc luận thấy có chỗ nào hay, 
bài Kinh nào thích. Thầy thuật lại cho đại chúng 
nghe. Có khi trả lời những nghi vẫn của Phật tử 
các nơi tới hỏi. Hoặc có những trường hợp giải 
nghi và phá chấp cho Thiền sinh v.v... 


Xét thấy một số Tăng Ni và Phật tử có lòng 
hâm mộ Phật pháp nhưng ít được dịp nghe Thầy 
giảng dạy, chúng tôi cố gắng ghi lại một ít tài liệu 
cần thiết để giúp quí vị có phương tiện nghiên 
cứu, gọi là "Kiến hòa đồng giải" với nhau. 


VI ghi nhanh, chúng tôi chỉ ghi được đại ý 
hoặc những điểm trọng yếu của câu chuyện hay 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
bài kinh mà không thể ghi hết từng chỉ tiết được. 


Sau bài kinh hoặc mẩu chuyện đạo, có 
thêm đoạn bình luận để làm sáng tỏ thêm ý kinh 
cho người đọc dễ nhận (bình luận này hoặc ghi 
lời bình của Thầy Viện Chủ, hoặc viết theo chỗ 
nhận hiểu của các Thiền sinh). 


Những bài được ghi vào đây phần nhiều 
trích ở Thiên Ký Sự về Tu Viện Chơn Không do 
các Thiền sinh ghi lại, nhưng rất tiếc chưa đủ 
duyên xuất bản. 


Suốt thời gian qua tại Tu Viện Chơn Không, 
Thầy Viện Chủ giảng nói rất nhiêu, chúng tôi chỉ 
ghi lại nơi đây một số ít bài thiết yếu để tưởng 
nhớ lời dạy dỗ của Thầy, vì lòng từ bi vô hạn, 
không phút giây nào quên nhắc nhở Tăng Ni và 
Phật tử tỉnh tiến tu hành để ra khỏi sinh tử. 
Viết tại Tu Viện Chơn Không Ngày cuối thu năm Ất 
Sửu 1985 
Thay mặt các Thiền Sinh 


THÍCH PHƯỚC HẢO 


FOREWORD 


This small book was written by Zen students at 
Chơn Không Monastery to record the Abbot 
Masters talks during the afternoons at Trai 
Đường, or at the guest house. These discussions 


VIII 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


were not of fixed length, were not arranged In a 
spectfic order from low to hiph, and did not adhere 
to any doctrinal system, whether Northern or 
Southern Buddhism. Thầy tailored his preaching 
to the abilities and circumstances of the listeners, 
with the am of benefiting them. There were tines 
when Thầy would look at the Sutras, read history, 
or study treatises, and come across a cormpelling 
sftory or a passage from the Sutras that he liked. 
He would then narrate it to the audience. 
Sometimes he answered questions from Buddhists 
who came from different places. There were also 
instances where the Thây clariñed doubts and 
helped Zen students overcorme attachments. 


Realizing that some monks, nuns, and lay people 
have a passion for Buddhism but rarely have the 
opportunity to listen to the Thâys teachings, we 
endeavored to record essentiaal documents to 
facilitate research and foster mutual 
understanding among readers. 


When writng quickly, we were only able to 
capture the general idea or important points of the 
story or sutra, without being able to record every 
detaIl. 


After the sutras, or religlous stories, there were 
cormmnmentaries to further clarify the meaning of the 
sutras, making it easier for readers to understand 
them. These commments were either recorded from 
the Abbot or written based on the Zen students' 


1X 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


understanding. 


The articles contained 1n this book are mainly 
excerpts from the Thiên Ký Sự of Chơn Không 
Monastery, recorded by Zen students. 
Unfortunately, they did not have the necessary 
conditions to be published. 


During his stay at Chơn Không Monastery, Thầy 
Viện Chủ preached extensively. Here, we have 
recorded a few essential lessons to honor his 
teachings. Thầy, in his infinite compassion, never 
forgot to remind monks, nuns, and laypeople to 
practice diligently In order to escape birth and 
death. 


Written at Chơn Không Monastery 

The last day of autumn in the year Ất Sửu 1985 
On behalf of the Zen Students 

THÍCH PHƯỚC HẢO 


PHẦN 1 
TRÍCH GIẢNG KINH A HÀM 


1. Trả lời trong im lặng: 


Vua Ba Tư Nặc đến hỏi đạo Tỳ Kheo Ni Khema. 
Vua hỏi: 

-Sau khi Phật Niết bàn có còn chăng? Bà Khema 
đáp: 

-Câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua hỏi: 
-Như vậy sau khi Phật Niết bàn không còn chăng? 
Bà đáp: 

-Câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua hỏi 
tiếp: 


-Sau khi Phật Niết bàn cũng còn, cũng không còn 
chăng? Chẳng phải còn, chẳng phải không còn 
chăng? 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Bà Khema cũng đáp: 


-Câu này Thế Tôn thường không trả lời. Vua lại 
hỏi: 


-V1 sao không trả lời? Bà đáp: 


-Ví như trong nước có nhà toán học giỏi, thử bảo 
toán xem cát sông Hằng là bao nhiêu, toán được 
không? 


Vua đáp: 
-Không thể toán được. 


-Lại bảo toán xem nước biển đại dương là bao 
nhiêu đấu, toán được không? Vua cũng đáp: 


-Không thể toán được. Bà nói: 


-Cũng vậy, Thế Tôn đã dứt sạch sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức, không thấy có ta và của ta. Ngài đã 
vào chỗ thâm sâu không thể nghĩ lường được nên 
Phật không trả lời. 


Vua lại đến hỏi Phật, Phật cũng đáp như vậy. Vua 
khen: 


-Hay thay! Hay thay! Phật và đệ tử Phật đều nói 
không khác. 


BÌNH: 
Sở d1 hỏi Như Lai còn hay không còn, là bởi trong 


2 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


lòng còn chứa niệm ta và của ta. Vì chấp năm uẩn 
là thật nên ta băn khoăn thắc mắc sợ tu hành rốt 
sau rồi không còn gì để nương tựa nữa. Đó là còn 
nghĩ đến thân để thụ hưởng. Rõ ràng người đặt 
câu hỏi này hoàn toàn chưa thoát khỏi năm uiẩn. 
Người đạt năm uẩn không thật, chẳng còn có niệm 
ta và của ta thì sự còn mất của nó đâu còn quan 
trọng nữal 


Ví dụ: Có người đứng trên bến tàu thấy người lên 
kẻ xuống tấp nập, nhưng không hề ngó ngàng gì 
đến cả. Bất chợt có người thân trong đó liền chạy 
đến hỏi han: Đi đâu? Bao giờ trở lại? V.v... Vì sao 
thế? - Vì có liên hệ đến ta; còn thấy có ta là còn 
vương vấn. Trái lại bao nhiêu người khác vì không 
dính dáng gì đến ta nên mặc tình họ đi đâu thì đi 
không cần để ý. 


Kết luận điểm này, hể còn nghiệp là còn sanh, còn 
sanh là còn chỗ để nói. Như Lai đã hết nghiệp nên 
không chỗ sanh, không chỗ sanh nên không thể 
nói, do đó chỉ im lặng, dứt hết hý luận. 


2. Kinh rùa mù tim bộng cây: 

Một hôm Phật ở Trùng Các Giảng Đường bên hồ Di 
Hầu, tôi nghe như vầy: 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Ty Kheo: Ví như quả đất 
sụp thành bể cả, có một con rùa mù sống vô lượng 
kiếp, một trăm năm mới trôi đầu lên một lần. 


3 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Trong biển có bộng cây nổi chỉ có một lỗ, trôi giạt 
trên mặt biển theo gió sang Đông Tây, con rùa mù 
một trăm năm mới trồi đầu lên tìm bộng cây, sẽ 
gặp được bộng cây này chăng? 


A Nan bạch: 


-Không thể gặp, thưa Thế Tôn! Vì cớ sao? Vì con 
rùa này nếu đến bể Đông, bộng cây đã theo gió 
đến bể Tây, Nam, Bắc bốn phía, chung quanh 
cũng vậy, không thể gặp nhau. 


Phật bảo A Nan: 


-Con rùa mù tim bộng cây tuy sai lạc, nhưng có 
lúc gặp nhau, kẻ phàm phu ngu si trôi giạt trong 
ngũ thú tạm được thân người, rất khó hơn con rùa 
mù kia tìm bộng cây. Vì cớ sao? Vì chúng sanh kia 
không hành nghĩa, không hành pháp, không hành 
thiện, không hành chơn thật, sát hại lẫn nhau, 
mạnh hiếp yếu, tạo vô lượng tội ác. Thế nên, Tỳ 
Kheo! Đối Tứ Thánh Đế nếu chưa được vô gián 
đẳng, phải chuyên cần tìm phương tiện mong 
muốn tăng thượng, học vô gián đẳng. 


Phật nói Kinh này rồi, chư Tỳ Kheo nghe Phật nói 
hoan hỉ phụng hành. 


BÌNH: 


Qua câu chuyện rùa mù Phật dẫn trên, chúng ta 
xét có trái với tinh thần “Vô ngã” của Phật giáo 
không? Vì chủ trương của Phật giáo là phá ngã, 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thấy thân ngũ uẩn giả hợp như bèo bọt không 
nghĩa lý gì, tại sao ở đây lại quí thân? 


Thật ra ở đây nói thân này “khó gặp”, không phải 
quý thân và quan trọng nó tợ hồ một bảo vật để 
tôn thờ như người ta lâm tưởng, mà ý nghĩa quý ở 
đây là muốn nói đến trong cuộc sống, thời gian 
sống, phải làm gì cho đúng ý nghĩa của nó. 


Ở đời có hai hạng người lầm chấp: 


-Hạng người thứ nhất quá bi quan đối với thân 
này, cho nó là bất tịnh, là xấu xa, đê tiện, tạm bợ 
v.v... rồi muốn phá hoại cho nó tiêu tan, như câu 
chuyện: Khi Phật còn tại thế, một hôm giảng đạo 
Ngài nói về pháp “Quán thân bất tịnh”. Sau đó 
Ngài tuyên bố với chúng Tăng để cho Ngài ở yên 
một thời gian ba tháng, không ai được thăm viếng 
chỉ trừ một người thị giả thôi. Sau ba tháng trở ra 
Ngài thấy số Tỳ Kheo bổng nhiên thưa thớt đi. Ngài 
hỏi lý do, thì A Nan thưa rằng: Sau khi nghe Thế 
Tôn giảng về pháp “Quán bất tịnh”, các Thầy Tỳ 
Kheo quán thấy thân này nhơ nhớp quá nên một 
số Thầy mướn người giết đi để khỏi còn thấy nó 
nữa! Phật liên họp các Thây Tỳ Kheo lại, chế giới 
ngăn cấm: “Không ai được mướn người giết, nếu 
mướn giết là phạm giới”. Đó là hạng thứ nhất. 


-Hạng người thứ hai thì trái lại, họ quá quan trọng 
thân này, quanh năm suốt tháng cứ một bề lo bồi 
bổ tưng tiu chìu chuộng cái thân, không dám 
dùng nó vào việc gì, mặc dù việc đáng làm và nên 


5 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
làm. 


Hai hạng trên đều trái với tỉnh thần đạo lý của 
Phật dạy. Phật nói thân này là vô thường, bất tịnh 
v.v... là chỉ rõ lẽ thật cho chúng ta nhận thấy để 
khỏi đắm mê chạy theo dục lạc. Khi hiểu rõ rồi, 
chúng ta lại phải lợi dụng nó để tiến tu hoặc làm 
các việc lợi ích cho mọi người... chớ không phải 
hiểu rõ lý vô thường để bi quan chán đời rồi đi tự 
tử, thật là một điều lầm lẫn! 


Với cặp mắt của người tu Phật, vẫn thấy thân này 
là giả tạm vô thường, không đáng kể, nhưng họ 
vẫn giữ lấy thân này để làm phương tiện tiến tu. 
Như người muốn qua sông, vẫn biết khúc gỗ mục 
không đáng giá chút nào, nhưng lúc chới với giữa 
giòng vẫn phải dùng nó làm chiếc phao khi mình 
chưa đến bờ. Có ai dại dột gì, khi còn lênh đênh 
ngoài biển mà vội bỏ “bè” không? Cũng thế, khi 
chưa đạt đạo thì phải mượn thân này làm thuyền 
bè để đến bờ giác ngộ. Khi qua đến bờ lúc đó bỏ bè 
cũng không muộn gì. Nếu chưa đạt đạo mà vội hủy 
bỏ thân là một điều lầm lẫn đáng tiếc! 


Trong Kinh chép: Một hôm Phật khơi một chút đất 
dính đầu móng tay đưa lên hỏi trong chúng hội: 


“Đất đầu móng tay nhiều hay đất quả địa cầu 
nhiều?” Trong chúng hội đều đáp: “Bạch Thế Tôn, 
đất quả địa cầu rất nhiều, so với đất đầu móng tay 
có thấm vào đâu!”. Phật kết luận: “Cũng thế, 
chúng sanh khi bỏ thân này rồi mà trở lại 


6 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


được thân người rất ít như đất đầu móng tay, còn 
đi vào các thú thì nhiều như đất quả địa câu”. 
Cũng nói ý này Cổ Đức có câu: “Trăm năm cây sắt 
trổ hoa còn dễ, một phen mất thân này, muôn kiếp 
khó tìm” (Thiên niên thiết thọ khai hoa dị, nhứt 
thất nhơn thân vạn kiếp nan). 


Vì thế, chúng ta là hành giả đang đi trên lộ trình 
xa vạn dặm, phải có quan niệm chính xác đối với 
thân này để khỏi phải dở dang giữa đường mà 
chưa đạt đến bờ kial 


3. Kinh nhơn quả: 


Một hôm Phật ở nước Xá Vệ rừng Ky Đà vườn ông 
Cấp Cô Độc, tôi nghe như vầy: 


Khi ấy vua Ba Tư Nặc đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ 
dưới chân Phật, lui ngôi một bên, bạch Phật: 


-Thế nào Thế Tôn! Bà La Môn chết rồi trở lại sanh 
trong dòng Bà La Môn chăng? Sát Lợi, Ty Xá, Thủ 
Đà la cũng thế chăng? 


-Đại Vương! Đâu được như vậy. Đại Vương nên biết 
có bốn hạng người: 


1. Có người từ tối vào tối. 
2. Có người từ tối vào sáng. 


7 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
3. Có người từ sáng vào tối. 
4.. Có người từ sáng vào sáng. 
Đại Vương! Thế nào là hạng người từ tối vào tối? 


-Có những người sanh ra trong nhà ty tiện hoặc 
nhà Chiên Đà La (Candala), nhà làm lưới bẫy, nhà 
đương đát, nhà thợ mộc và các nghề nghiệp hạ 
tiện, nghèo cùng, chết yếu, thân thể xấu xa, mà lại 
làm những nghề hạ tiện, cũng bị người sai làm 
những việc hạ tiện, ấy gọi là tối. 


Ở trong chỗ tối, người kia lại thân làm ác, miệng 
nói ác, ý nghĩ ác, do nhơn ấy thân hoại mạng 
chung sẽ sanh cõi ác đọa địa ngục. Ví như cố 
người từ tối vào tối, từ nhà xí vào nhà xí, dùng 
máu rửa máu, xả ác thọ ác, người từ tối vào tối 
cũng như thế. 


Thế nào là người từ tối vào sáng? 


-Có những người sanh trong gia tộc ty tiện, cho 
đến làm nghề hạ tiện, ấy gọi là tối. Nhưng người 
kia ở trong chỗ tối này, thân hành thiện, khẩu 
hành thiện, ý hành thiện, do nhân duyên ấy thân 
hoại mạng chung, sanh vào cõi lành, được hóa 
sanh lên cõi trời. Ví như có người bước lên chõng, 
từ chõng cưỡi ngựa, từ ngựa lên voi, từ tối vào 
sáng cũng như thế. 


Thế nào là người từ sáng vào tối? 
-Có những người sanh trong gia tộc giàu sang 


8 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


hoặc nhà Sát Lợi giàu sang, hoặc nhà Ba La Môn 
giàu sang, nhà trưởng giả và các gia đình giàu 
sang nhiều tiền của, tôi tớ, nhiều trí thức, thân tốt 
đẹp, thông minh trí tuệ, ấy gọi là sáng. Ở trong chỗ 
sáng này, thân hành ác, khẩu hành ác, ý hành ác, 
do nhân duyên ấy thân hoại mạng chung sanh cõi 
ác, đọa địa ngục. Ví như có người từ lầu cao xuống 
cưỡi voi, từ voi xuống lưng ngựa, từ ngựa xuống xe, 
từ xe xuống chõng, từ chõng xuống đất, từ đất rơi 
xuống hầm, từ sáng vào tối cũng như thế. 


Thế nào là người từ sáng vào sáng? 


-Có những người sanh trong gia tộc giàu sang cho 
đến hình tướng tốt đẹp. Ở trong chỗ sáng này tâm 
hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, do 
nhân duyên này thân hoại mạng chung sanh cõi 
lành được hóa sanh cõi trời. Ví như có người từ 
lầu đẹp đến lầu đẹp, như thế cho đến từ chõng đến 
chõng, người từ sáng vào sáng cũng như thế. Khi 
ấy Thế Tôn nói bài kệ: 


Người bần cùng khốn khổ 
Không tin thêm sân hận 
Sân tham tưởng ác tà 

S¡ mê không cung kính 
Thấy Sa Môn, Đạo Sĩ 
Người trì giới, đa văn 

Chê bai, không khen ngợi 
Chướng người trí kẻ thọ 
Kẻ sĩ phu như thế 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Từ đây đến đời sau 
Sẽ đọa trong địa ngục 
Từ tối vào nơi tối. 


Nếu có người bần cùng 
Tín tâm ít sân hận 
Thường sanh tâm tàm qui 
Bố thí la xan tham 

Thấy Sa Môn, Phạm chí 
Người trì giới, đa văn 
Thấp mình và thăm hỏi 
Tùy nghi khéo giúp đỡ 
Khuyên người khiến bố thí 
Khen thi và người thọ 
Người tu thiện như thế 

Từ đây đến đời sau 

Cõi lành sanh lên trời 

Từ tối vào nơi sáng. 


Có sĩ phu giàu vui 
Không tin nhiều sân hận 
Sân tham, tật tưởng ác 
Tà sĩ không cung kính 
Thấy Sa Môn, Phạm chí 
Chê bai không khen ngợi 
Chướng ngại người bố thí 
Cũng đoạn người thọ thi 
Sĩ phu ác như thế 

Từ đây đến đời sau 

Sẽ sanh địa ngục khổ 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Từ sáng vào trong tối. 


Nếu có sĩ phu giàu 

Tín tâm không sân hận 
Thường khởi tâm tàm quí 
Huệ thí la sân đố 

Thấy Sa Môn, Phạm Chí 
Người trì giới, đa văn 
Trước kính đón thăm hỏi 
Tùy nghi cấp chỗ cần 
Khuyên người khiến cúng dường 
Khen thí và thọ thí 

Kẻ sĩ phu như thế 

Từ đây đến đời sau 

Sanh tam thập tam thiên 
Từ sáng vào nơi sáng. 


Phật nói kinh này rồi, vua Ba Tư Nặc nghe Phật 
nói hoan hỷ tùy hỷ làm lễ rồi lui đi. 


BÌNH: 


Đọc qua bài kinh Nhân Quả trên, chúng ta thấy lý 
nhân quả của đạo Phật rất rộng rãi và phóng 
khoáng. Bởi một số đông người trong thế gian lầm 
chấp: Hể người chết sanh cõi người, trời chết sanh 
cõi trời, thú vật chết sanh thú vật v.v... Họ đâu 
biết cuộc sống của chúng ta là một dòng chuyển 
biến, chuyển biến liên tục từng sát na. Từ khi chào 
đời đã chịu quả báo nghiệp nhân của quá khứ. 
Dần dần thành một con người là nó đã tạo thêm 


lãi 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


nghiệp mới. Nếu gặp duyên lành ở trong hoàn 
cảnh tốt, gân thiện tri thức dạy điều lành, điều tốt 
thì nó sẽ tiến lên các cõi lành. Trái lại gần người 
ác, hoàn cảnh xấu xa nhiễm theo nghiệp ác, nó sẽ 
đọa xuống các cõi dữ. Như thế cứ tiếp tục thăng 
trầm từ đời này sang kiếp khác, không bao giờ dứt 
(gây nghiệp trả quả báo, trả quả báo rồi gây nghiệp 
V.V...) 


Vì thế ở đây Phật nêu lên bốn hạng người: Người từ 
tối vào tối. 


Người từ tối vào sáng. Người từ sáng vào tối. Người 
từ sáng vào sáng. 


-Hạng người thứ nhất là người kém phước đức. Đời 
trước đã gieo nhân bất thiện, nên hiện nay gặp quả 
báo sanh chỗ xấu ác. Thế mà cũng chẳng biết làm 
thiện để chuyển đổi nghiệp nhân đau khổ, họ 
đành chịu quả khổ mãi mãi (như từ tối vào tối). 


-Hạng người thứ hai, cũng ở trong hoàn cảnh xấu 
ác (của nghiệp quá khứ), nhưng họ biết chuyển 
nghiệp dữ thành nghiệp lành, tức họ hết khổ đau 
(như từ tối vào sáng). 


-Hạng người thứ ba là hạng người có phước đức, 
do đời trước tạo nhân tốt, đời này hưởng quả lành, 
nhưng họ không biết tu tiến, cứ tha hồ thụ hưởng 
dục lạc, gây tạo ác nghiệp để rồi phải gặt hái quả 
khổ đau (như từ sáng vào tối). 


-Hạng người thứ tư, người này vừa có phước đức 


12 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


lại biết huân tu nghiệp lành, tránh xa nghiệp ác. 
Người này mỗi ngày một tiến lên, tâm trí sáng 
ngời, tương lai họ sẽ lên quả giải thoát (như từ 
sáng vào sáng). 

Tóm lại trong bốn hạng người nói trên, có hai hạng 
biết cầu tiến (hạng thứ hai và thứ tư) và hai hạng 
không biết cầu tiến (hạng thứ nhất và thứ ba). Như 
thế việc tu hành có tiến hay thối đều do chúng ta 
có chịu chuyển đổi nghiệp nhân hay không, chứ 
không phải do ai định đoạt. Và nghiệp nhân cũng 
không phải cố định thiện ác... mà tùy chúng ta 
chuyển đổi đó thôi. 

Biết được lẽ này, chúng ta mới nỗ lực tu thiện, 
đoạn ác, và không kẹt vào hai chấp “thường” và 
“đoạn” của ngoại đạo. 


4. Giữ gin gia bảo 


Một hôm Phật bảo các Thầy Tỳ Kheo rằng: Này các 
Ty Kheol Trong hàng 


đệ tử của ta có chia làm bốn hạng người. Thế nào 
là bốn? 


1. Hạng người ngoài chín trong sống. 
2. Hạng người ngoài sống trong chín 
3. Hạng người ngoài sống trong sống 
4 


Hạng người ngoài chín trong chín. 


13 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
-Thế nào là hạng người ngoài chín trong sống? 


Tức là những kẻ tu hành bên ngoài thấy thanh 
tỉnh nghiêm trang mà bên trong thì buông lung, tư 
tưởng không thể điều phục. 


-Thế nào là hạng người ngoài sống trong chín? 


Tức là những kẻ bên trong thanh tịnh nhưng ngoài 
thì hạnh thô tháo phóng 


-Thế nào là người ngoài sống trong sống? 


Tức là những kẻ trong ngoài đều không thanh 
tịnh. 


-Thế nào là người ngoài chín trong chín? Tức là 
những kẻ trong ngoài đều thanh tịnh. 


Này các Ty Kheo!l Chính hạng người sau cùng này 
mới là hạng thanh tịnh chơn thật, xứng đáng là 
người giữ gìn gia bảo của Như Lai. 


BÌNH: 


Đọc qua bốn hạng người trên, chúng ta mỗi người 
hãy tự kiểm điểm lại xem mình thuộc hạng người 
nào? 


Chúng ta có phải là kẻ chỉ lo trau giồi cái hình 
tướng bề ngoài cho trang nghiêm thanh tịnh ra 
dáng tu hành tỉnh tiến lắm, nhưng trong lòng để 
rơm rác đầy dẫy, chất chứa bao nhiêu là tư tưởng 
xấu xa đen tối mà không hề có phút giây chiếu soi 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


trở lại, điều phục lấy mình. Thật hổ thẹn xiết baol 
Có biết đâu dối người thì đặng nhưng dối mình thì 
không thể được. Một khi nhân duyên chín mùi, 
chiếc áo đẹp bên ngoài rã nát thì những gì chứa ẩn 
bên trong lâu nay nó bày hiện ra cả, nhân nào quả 
nấy, chúng ta tự thọ khổ, che đậy được đâu? Ngoài 
chín mà trong sống không thể dùng được. 


Hoặc kẻ bên ngoài thì buông lung phóng túng, 
hạnh lại thô tháo, có ai nhắc nhở cho thì bảo: “Tôi 
tự giữ bên trong”. Thật lầm tol Nếu bên trong đã 
được thanh tịnh thì cớ gi lại hiện tướng thô tháo? 
Trừ một vài trường hợp Bồ Tát hiện thân đặc biệt, 
vì cảm hóa một số người nào đó, còn ngoài ra e 
rằng chúng ta bị ma mê hoặc mà không hay. Dù 
quả thật chúng ta có được trong lòng như “Thánh” 
chăng nữa, song chung quanh chúng ta bao nhiêu 
người họ còn đang sống với phàm tình, đâu hiểu 
thấu được bên trong chúng ta thế nào. Do vậy, 
thấy hành động chúng ta quá thô, họ đâm ra hủy 
báng chánh pháp, chê bai Tam Bảo; vô tỉnh chúng 
ta đưa họ vào con đường tội lỗi càng sâu. Như vậy 
chúng ta cũng chưa tròn được bản nguyện tự lợi, 
lợi tha. Cho nên dù chúng ta có được trong lòng 
vô sự chăng nữa, nhưng vì lợi tha cần phải cẩn 
thận oai nghi không thể thô xuất. Đừng để trong 
chín mà ngoài sống. 


Còn kẻ cả trong lẫn ngoài đều chẳng thanh tịnh thì 
sao? Hy vọng chúng ta không thuộc hạng này! 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Hạng sau cùng, trong tâm sáng ngời với trí tuệ. 
Ngoài thân giới hạnh tỉnh nghiêm không chỗ 
khiếm khuyết gọi là “Như ngọc lưu ly ngậm ánh 
trăng” suốt cả trong ngoài. Quả thật một bậc trí và 
hạnh tròn đầy, không để cho thế gian tìm thấy lỗi. 
Được như vậy thì khỏi phải cầu Như Lai thọ ký 
nhưng Thế Tôn đã tán thán lắm rồi! Vậy chúng ta 
có phải là hạng này chăng? 


Xét kỹ lại, bốn hạng trên tuy nói riêng biệt, song 
nhìn lại trong mỗi chúng ta cũng tự có đủ cả, đâu 
lạ g1? Lúc ngoài thân thanh tịnh mà trong tâm thô 
động là hạng thứ nhất chứ gì? Lúc ngoài thân tuy 
thô động mà trong tâm giữ gìn được thanh tịnh là 
hạng thứ hai. Lúc cả trong ngoài đều thô động là ở 
hạng thứ ba. Lúc trong ngoài đều thanh tịnh là ở 
hạng thứ tư. Ba hạng trước, hai hạng 1 và 3 thì 
thiếu thật tu, hạng hai có tu nhưng còn khuyết 
điểm, chỉ hạng thứ thứ tư mới là chơn thật tròn 
đầy. 

Tóm lại, nếu chúng ta chưa hẳn như hạng thứ tư 
này thì phải cố gắng thêm lên cho được khế hiệp, 
sau này sẽ là bậc lợi lạc khắp nhân thiên. 


5. Con vật nào mạnh hơn 


Trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu chuyện: 
Như có sáu con thú: khỉ, dã can, cá sấu, chim, 
chó sói, rắn. Người ta bắt sáu con thú này cột 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


chung lại một chùm. Mỗi con đều dùng hết sức 
mạnh của mình lôi mỗi hướng. (Khi lôi lên cây, cá 
sấu lôi xuống biển, chim bay lên hư không, dã can 
lôi vô gò mả, rắn lôi vô hang, chó sói lôi vô bụi 
rậm). Trong trường hợp ấy nếu con nào mạnh sẽ 
kéo những con khác theo hướng của mình nhắm. 


Cũng thế, mỗi căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của 
phàm phu, nếu căn nào huân tập chủng tử mạnh, 
nó sẽ lôi cuốn các căn khác chạy theo nó. 


Ví dụ: Như mắt bị nhiễm sắc chạy theo sắc, thì tai 
cũng ảnh hưởng nhiễm nghe những tiếng của sắc. 
Mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. 


Vì thế, Tỳ Kheo các ông phải dùng cây trụ “Thiền 
Quán” để cột sáu con lại, khi vùng vẫy mệt nó sẽ 
đứng yên. 


BÌNH: 


Phật nói sự tương quan của các căn. Căn đối với 
cảnh nó hấp dẫn tạo thành sức mạnh gọi là 
^ 2 


“nghiệp”. Bởi nghiệp mới có năng lực dắt dẫn 
chúng sanh luân hôi trong lục đạo. 


Vậy muốn chận đứng động cơ tạo nghiệp, người tu 
phải dùng Thiền quán làm cây cột trụ để cột nó 
dừng lại. Thiền quán cách nào? 


Quán thân năm uẩn này do duyên hợp tạm có rồi 
không. Đã do duyên hợp thì đâu có gi thật có và 
thường còn. Quán thấy rõ như thế thì không còn 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


niệm đắm trước, là cắt đứt dòng tham ái và không 
còn tạo nghiệp, tức là ra khỏi dòng luân hồi vậy. 


Cũng trong Tương Ưng Bộ Kinh, Phật kể câu 
chuyện: Có một ông vua, một hôm đang ngồi, bỗng 
nghe bên cạnh có người khảy đàn Ty bà, tiếng kêu 
thâm trầm lảnh lót. Vua bảo đem đàn lại cho vua 
xem. Người khảy đàn đem cây đàn lại để trên bàn 
trước mặt nhà vua. Vua hỏi: “Sao nó không phát 
ra tiếng hay”. Người kia giải thích: “Vì nó thiếu tay 
người khảy”. Vua bảo đem cây đàn ra chẻ từng 
mảnh và hỏi: “Tiếng đàn ở chỗ nào?”. Và cuối cùng 
Vua bảo: “Nếu không tìm được tiếng đàn thời hãy 
đốt nó đi!”. Khi đốt cây đàn thành tro vua liền thổi 
tro bay theo mây khói, nói: “Chỉ có một chút đó 
mà làm mê hoặc bao nhiêu người”. 


Thân ngũ uẩn giả hợp này cũng như cây đàn kia 
không khác. Đủ duyên thi giả hợp tạm có, khi 
duyên hết thì tìm lại có còn đâu? 


6. Động cơ gây ra khổ 
Thôn trưởng Na Ca Da hỏi Phật: 


-Bạch Thế Tôn, nguyên nhân nào kích động các 
khổ? Phật hỏi: 


-Nếu trong thôn ông có người chết hoặc có người bị 
tai nạn, ông có buồn khổ không? 


-Bạch Thế Tôn, có khi buồn khổ, có khi không. 


18 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
-Tại sao? 


-Nếu những người chết hoặc bị tai nạn ấy là bà con 
thân quyến của con thì con buồn khổ. Trái lại con 
không buồn khổ. 


Phật kết luận: 
-Gốc của sự buồn khổ là do lòng tham ái vậy. 
BÌNH: 


Động cơ chính của khổ đau là lòng tham ái. Mà cội 
gốc của tham ái là do chấp ngã mà ra. Từ chấp ngã 
nên có ngã sở, tức những liên hệ đến bản ngã như 
tài sản, vợ con, quyến thuộc v.v... Nếu được thì 
vui, cố tình giữ gìn không khi nào dám lơi lỏng, lỡ 
bị mất mát thì buồn bả, khổ đau v.v... Vì thế trong 
kinh Pháp Cú, Phật dạy: 


Do ái sanh ưu 
Do ái sanh bố 
Nhược ly ân ái 
Hà ưu hà bố 
Dịch 

Do ái sanh lo 
Do ái sanh sợ 
Nếu la ân ái 
Đâu lo đâu sợ 


7. Quả có theo nhân không? 


Một Cư Sĩ đến hỏi Phật: 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


-Bạch Thế Tôn, con nghe ngoại đạo nói người sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối phải bị cảm thọ 
đau khổ có đúng chăng? 


Phật đáp: 


-Chưa đúng hẳn! Ví dụ: Như có người ra trận giết 
được nhiều địch quân, khi về được vua phong 
thưởng. Như thế tuy sát sanh mà đâu có khổ. Trái 
lại nếu người ấy giết quan đại thần trong nước sẽ bị 
tội. 

-Ví như có người đến đánh nước khác lấy được 
tiền của châu báu chở về nước mình, sẽ được vua 
phong thưởng. Như thế tuy làm việc trộm cướp 
nhưng đâu có khổ. Trái lại, nếu trộm cướp của vua 
quan sẽ bị bắt bớ tra tấn khổ sở. 


-Ví như có người đến kẻ địch của vua đánh bắt gái 
đẹp đem về làm người hầu cho vua, sẽ được vua 
phong thưởng. Như thế tuy làm việc bất chánh 
cũng được vua khen thưởng đâu có khổ sở. Trái lại 
nếu tư tình với thê thiếp của vua quan sẽ bị hình 
phạt lưu đây. 

-Ví như có người dùng mưu kế dối gạt nước khác 
để chiếm lấy đất đai về cho nước mình sẽ được vua 
khen thưởng. Tuy là dùng lời dối gạt nhưng đâu có 
khổ. Trái lại, nếu nói đối với triều đình sẽ bị trừng 
trị. 


BÌNH: 


20 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Qua thí dụ nói trên, chúng ta thấy người sát sanh, 
trộm cướp, tà dâm, nói dối đâu nhất định hiện đời 
phải chịu quả khổ (có kẻ khổ người vui). Như thế, 
căn cứ lý nhân quả của Phật dạy có đúng chăng? 
Tuy nhiên lý nhân quả không sai một mảy, chẳng 
qua chúng ta chỉ nhìn trên hiện tại mà không biết 
quá khứ thấy được vị lai. Hể tạo nhân nào thì kết 
quả nấy, như sát sanh phải đền mạng, trộm cướp 
phải trả nợ oan khiên v.v... Kinh Nhân Quả, Phật 
nói: “Giả sử trăm ngàn muôn kiếp nghiệp không 
mất, nhân duyên đến quả báo tự mình chịu”. Vậy 
chúng ta phải có cái nhìn rộng rãi và thấu đáo lý 
nhân quả của Phật dạy để khỏi lầm lẫn trong cuộc 
sống. 


8. Tai hại ngũ dục 
Một hôm đức Phật kêu các thầy Tỳ Kheo nói: 


-Ví như trên núi tuyết, chỗ đất bằng người thú qua 
lại. Có kẻ lấy nhựa cây gài bên thức ăn để nhử đàn 
khỉ. Một vài con khỉ vì tham ăn, rời khỏi đàn tìm 
đến bên thức ăn lấy tay bốc. Ngờ đâu tay vừa bám 
vào liên bị nhựa dính cứng! Chú khỉ bèn lấy tay 
kia gỡ ra, thương thay! Lại dính luôn một tay nữa. 
Chú khi lại lấy chân mặt quào ra, và một chân nữa 
lại dính luôn vào nhựa. Tiếp theo chân trái đồng 
dính cứng cả. Khổ thay! Chú khỉ chỉ còn cái mồm, 
chú hy vọng dùng mồm để cạp may ra thoát khỏi. 
Nhưng than ôi! Nhựa cây kia cũng không chừa lại. 


21 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


thế là hai tay, hai chân và cái mồm chú khỉ dính 
cứng vào nhựa cây. Thật đáng thương! Người thợ 
bẩy kia có thể xách chú đi đâu tùy ý. 

Này các Ty Kheol Nhựa cây kia ví như ngũ dục, 
còn năm bộ phận (hai tay, hai chân và cái mồm) 
đính vào nhựa ví như năm căn. 

-Mắt dính sắc. 

-Tai dính thanh. 

-MũI dính mùi. 

-Lưỡi dính vị. 

-Thân dính xúc. 


Như chí khỉ kia, khi năm bộ phận dính cứng vào 
nhựa cây thi tùy ý người kia đem đi. Cũng vậy, 
người nảo năm căn dính cứng vào ngũ dục thì tùy 
ý ma dẫn đi. 


Tóm lại vi không chịu ở nơi địa vực của mình nên 
mới bị nạn khổ. Thế nào là ở nơi địa vực của 
mình? Tức là quán “Tứ niệm xứ”. Người thường 
quán tứ niệm xứ thì không bị lôi, không bị dẫn. 
Cũng như chú khỉ kia nếu ở trong đàn thì không 
bị nạn. 


BÌNH: 
Ngũ dục vốn không hại người, chỉ tại người bỏ 


quên chánh niệm mà đam mê ngũ dục. Như chú 
khỉ kia vì ham ăn mà tách ra khỏi đàn nên chịu 


22 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


khổ. Cho nên người tu không khó, chỉ đừng đam 
mê ngũ dục. Nhưng ngũ dục vốn không lỗi, lỗi tại 
tâm dấy niệm. Mà dấy niệm tức là động, động thì 
chẳng phải chánh niệm. Trái lại, tâm nếu không 
thì cảnh vốn lặng, tuy ở trong ngũ dục mà thường 
giải thoát. Cho nên trong Tín Tâm Minh có câu: 


“Muốn đến nhất thừa, chớ ghét sáu trần. 


Sáu trần không ghét, hoàn đồng chánh giác”. 


9. Hành động không cố định 
Có một vị Ni Kiền Tử đến Phật nói rằng: 


-Nếu sát sanh, trộm cướp, tà dâm v.v... thì phải 
đọa địa ngục. Và nếu làm việc gì ở thời gian dài thì 
ta sẽ hưởng điều đó. 


Phật bảo: 


-Ông nói như vậy không đúng. Tại sao? Vì nếu nói 
như ông thì trên thế gian này không mấy ai đọa 
địa ngục. Nếu làm việc gì thời gian dài sẽ hưởng 
điều đó, thì sát sanh trộm cướp chẳng hạn, trong 
một ngày họ chỉ cần hành động chốc lát là xong, 
ngoài ra thời gian còn lại họ làm việc khác. Như 
vậy, thời gian sát sanh v.v... thì ngắn, thời gian 
làm việc khác dài, do đó họ sẽ hưởng cái thời gian 
đãi kia. 


23 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thứ hai nói đến sát sanh, trộm cướp, tà dâm v.v... 
phải đọa địa ngục thì trên đời này không có ai tu 
được cả. Vì sao? Vì tu hay không tu cũng phải đọa 
địa ngục thôi. Do đó, ta chỉ nói chớ sát sanh, trộm 
cướp, tà dâm v.v... và nếu lỡ phạm thì hãy sám 
hối, sửa đổi. 


BÌNH: 


Chúng ta có cái lầm chấp là cái gì cũng cố định cả. 
Thiện cố định là thiện, ác cố định là ác, bất di, bất 
dịch. Chấp như vậy thì không có ai tu hành được, 
nó cố định như vậy rồi, có tu đi nữa cũng không 
thay đổi được gì. Vô tình đưa nhau đến chỗ đánh 
liều, lỡ lầm cho lỡ lầm luôn, không còn hy vọng 
vươn lên. Vì vậy Phật bác cái chấp tạo ác cố định 
đọa địa ngục, đem lại cho chúng ta niềm tin ở sự 
cải thiện. Hy vọng vươn lên, trổi dậy, đâu cam chịu 
giam mình mãi mãi trong tối tăm, tội lỗi! 

Còn nói, nếu làm việc gì ở thời gian dài sẽ hưởng 
điều đó. Giả sử thời gian dài ta làm việc thiện, chỉ 
thời gian ngắn làm việc sát sanh, trộm cướp v.v... 
hỏi có phải đọa địa ngục không? Do đó hai câu này 
có điều mâu thuẫn nhau vậy. 


10. Nguyên nhân có kiến chấp 
Một Cư sĩ hỏi Phật: 


-Bạch Thế Tôn, tại sao ngoại đạo có sáu mươi hai 


24 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


kiến chấp? Như họ chấp: thế giới thường còn, thế 
giới vô thường, thế giới hữu biên, thế giới vô biên, 
thân này thật có, thân này không thật có, Niết bàn 
còn có, Niết bàn không còn có v.v... 


Phật đáp: 


-Do có thân kiến (chấp thân) nên có cái kiến chấp 
như thế. Vậy ông có biết thân kiến là gì không? 


Cư sĩ thưa: 


-Do chấp sắc uẩn là ta, là của ta, thọ uẩn là ta, là 
của ta, tưởng uẩn là ta, là của ta, hành uẩn là ta là 
của ta, thức uẩn là ta là của ta, đó là thân kiến. 


Phật khen: 
-Đúng thất 
BÌNH: 


Do chấp ngã (ngũ uẩn làm ta) nên có tranh tụng, 
từ đó sanh ra sáu mươi hai kiến chấp. Nếu thấy 
được thân ngũ uẩn giả hợp này như điện chớp, 
như bọt nước, như sương mai, thì các kiến chấp 
cũng theo đó mà dứt. 


11. Kiết sữ và bị kiết sử 
Hai Tôn giả cãi nhau về nghĩa kiết sử và bị kiết sử. 
Một vị bảo kiết sử và bị kiết sử tên tuy khác mà 


nghĩa đồng. Vị kia nói tên khác nghĩa khác. Hai vị 


25 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cãi nhau nhưng không ngã lẽ, đến cầu Phật xin 
giải quyết. Phật dạy: 


-Dụ như hai con bò (một đen một trắng) bị tròng 
vào một cái ách. Vậy con nào trói cột con nào, hay 
tại cái ách trói cột cả hai con, làm cho mất tự do? 


Cũng thế, mắt thấy sắc “niệm dấy khởi” tức trói cột 
(kiết sử), chớ mắt và sắc nguyên lai là vô sự. Năm 
căm kia: tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng đều như vậy. 


BÌNH: 


Căn trần không lỗi mà lỗi bởi “thức”. Thức có phân 
biệt tốt xấu, v.v... mới khởi niệm yêu ghét, tham 
sân theo đó mà hiện. Do có tham sân nên mới tạo 
thành nghiệp dẫn đi trong luân hồi. Trái lại, nếu 
không khởi niệm yêu ghét thì tham sân không 
khởi, tham sân không khởi thi không tạo nghiệp, 
không tạo nghiệp tức là dứt sanh tử. 


Để làm sáng tỏ ý này, xin dẫn bài kệ của Cổ đức: 


Kiến sắc phi can sắc 

Văn thinh bất thị thỉnh 

Sắc thinh vô ngại xứ 

Thân đáo Pháp Vương thành. 
Dịch: 


Thấy sắc không dính sắc 

Nghe tiếng chẳng mắc tiếng 

Sắc tiếng nếu không ngại 

Thẳng đến thành Pháp vương (Phật). 


26 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
12.Tạo cái vui nào là nhân tốt 
Một vũ kịch sư đến hỏi Phật: 


-Con nghe ngoại đạo nói: AI vũ kịch hay làm cho 
nhiều người vui, sau khi chết sẽ sanh lên cõi trời 
“Hý tiếu” có phải vậy chăng? 


Phật lặng thinh không đáp. Ông lập lại câu hỏi 
trên ba lần. Phật mới nói: 


-Người vũ kịch vui làm tâm người buông lung, ba 
độc (tham sân si) dấy khởi. Do tạo nhân ấy sẽ mắc 
quả báo sanh địa ngục “Hý tiếu”. 


BÌNH: 


Người ta dễ ngộ nhận, cứ nghĩ nếu làm bất cứ việc 
gì cho người khác vui thích là được phước lành. 
Nhưng họ đâu biết vui có nhiều thứ. Nếu vui trong 
tịch tỉnh trong sáng, dứt các vọng niệm, phù hợp 
với đạo lý là vui trong sạch, vui giải thoát. Trái lại, 
vui theo ngũ dục, chạy theo sắc đẹp, tiếng hay 
v.v... làm tâm thần dao động, phiền não phát sinh, 
là vui theo trần tục, kiết tập nhân sanh tử. 


Như vậy, nếu người tạo nhân nào gây cho người 
khác cái vui nào, kết quả lên xuống rõ ràng không 
thể lầm lẫn. 


13.Pháp vẫn còn đó 


27 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Ngài Xá Lợi Phất tịch, ông Cunda sau khi thiêu 
xong gom lấy Xá lợi cùng y bát của Ngài đem đến 
trình Phật. Ngài A Nan trông thấy buồn bã thưa 
với Phật: 


-Ngài Xá Lợi Phất là thầy giáo giới cho con, con 
thường tin tưởng nơi Ngài, mà nay đã tịch rồi! Ôi 
chán ngán quá! Con không còn đủ tinh thần để tu 
nữal 


Phật hỏi A Nan: 


-Xá Lợi Phất tịch, nhưng giới uẩấn có đem theo 
chăng? 


-Thưa Thế Tôn, không đem theo. 
-Định uẩn có đem theo không? 
-Thưa Thế Tôn, không đem theo. 


-Tuệ uẩn... cho đến giải thoát tri kiến uẩn có đem 
theo chăng? 


-Thưa Thế Tôn, không có đem theo. Phật bảo: 


-Như vậy, Xá Lợi Phất tuy đã tịch nhưng “pháp” 
vẫn còn đó, ông cứ y đó mà tu hành, cớ gì phải 
buồn chán? 

BÌNH: 

Chúng ta có thói quen trông cậy bên ngoài mà ft 
khi tin tưởng nơi mình. Trên đường tu hành còn 
xa, nếu không sáng suốt nhận ra chánh pháp để 


28 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thực hành đem lại niềm tin vững chắc cho chính 
mình, cứ phải trông cậy nơi thầy bên ngoài mãi, e 
có lúc ta phải chới với giữa đường, không chỗ 
nương tựa. Vì thầy dù có thương xót giúp đở 
chúng ta, nhưng cũng giới hạn. Còn tự nhận ra 
“pháp” mới chính là ông thầy chơn thật giúp ta 
trên trọn quãng đường. “Pháp” đó ở đây Phật gọi là 
Giới, Định, Huệ, Giải thoát, Giải thoát tri kiến, chỗ 
khác gọi là Trí Tuệ Bát Nhã, Pháp thân hay Bản 
Lai Diện Mục. Chúng ta khéo sống với cái ấy mới 
là chỗ nương tựa lâu dài; khỏi phải buồn lo mất 
mát, xa lia. 


14. Dễ quên hay dễ nhớ 
Có ông Bà La Môn tu Mật tông đến hỏi Phật: 


-Con có khi có những bài chú chưa từng học mà 
bỗng nhiên nhớ cả, có khi có những bài chú đã 
học thuộc lòng mà lại quên, như vậy là sao? 

Phật nói: Có hai nguyên do: 

1. Khi quên là bị năm món triền cái (tham, sân, 
thùy miên, trạo hối, nghi hoặc) nó che đậy khiến 
tâm trí bị mờ đi, do vậy dễ quên. 

2. Khi nhớ, lúc rảnh rang tạm thời xa la năm 
món triền cái, nên tâm trí sáng suốt nhớ được 
nhiều việc. 


Ví dụ: Như một bát nước trong, ta đem hòa vào 


29 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


màu xanh, vàng, đỏ... làm mất đi sự trong suốt, 
nên nhìn vào bát nước ta khó thấy được mặt mày. 
Cũng vậy, khi tâm có sự tham nhiễm thì làm mờ 
đi trí sáng suốt. 


-Như bát nước trong đem đun sôi sùng sục, nhìn 
vào đâu thấy được mặt mày. Cũng vậy, lúc ta nổi 
sân thì tâm sôi động, bứt rứt, quên mất sáng suốt. 


-Như bát nước trong bị rong rêu phủ, nhìn vào 
chẳng thấy được mặt mày. 


Khi thùy miên, tâm trí mơ màng khó nhớ. 


-Như bát nước trong bị lắc lư dao động, ta nhìn 
vào, mặt mày dao động khó thấy. Cũng vậy, khi 
trạo hối thì tâm không yên nên khó nhớ. 


-Như bát nước trong, vừa quấy động vừa để chỗ 
tối, lúc nhìn vào ta cũng không thấy được mặt 
mày. Cũng vây khi tâm nghi hoặc thi trí bị mờ, 
không nhớ được việc lâu xa. 


Tóm lại, có năm món triền cái (triền: trói buộc; cái: 
phủ che) thì trí nhớ lu mờ, không năm món triền 
cái thì trí nhớ sáng lẹ. 

BÌNH: 

Điều này cho chúng ta thấy cái sáng suốt vốn sẵn 
có nơi tâm thể bình thường, chớ không từ đâu 
đem lại, chỉ vì tâm khởi thất thường trở thành điên 
đảo vọng động nên cái sáng suốt ẩn đi như là tâm 
trong sáng bị che phủ bởi năm triền cái. Muốn trí 


30 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


tuệ sáng soi chúng ta cứ sống trở lại với tâm bình 
thường (như bát nước trong) thì năm món trói 
buộc kia không còn che phủ nữa, ngay đó trí tuệ 
hiện tiền không đâu xa cả. 


15.Cái già sẵn trong trẻ 


Một hôm Phật đi khất thực trong thành Xá Vệ trở 
về. Chiều hôm đó nghe trong người hơi lạnh, Ngài 
ra ngồi phơi nắng, vén y để lộ làn da lưng nhăn 
nheo. Thấy vậy Ngài A Nan xoa lưng Phật than 
răng: 


-Ôi! Da dẻ Thế Tôn không còn láng mịn như thuở 
xưa nữal Lưng Ngài đã hơi khòm tới trước, còn 
đâu những gì của thời trai tráng! 


Phật bảo: 
-Đúng thế, A Nan! Già nó ở sẵn trong trẻ, cái chết 
nằm trong cái sống. 


Thân ta rồi đây cũng hư hoại một lúc nào đó 
không tránh khỏi. 


BÌNH: 


Có sanh ắt có tử, có thành thì có hoại, sự vô 
thường hằng chỉ phối cả thế gian không chừa một 
ai. Dù Phật đi nữa nhưng nếu còn mang cái thân 
giả hiệp này thì cũng đồng chịu sự sanh, già, bịnh, 


31 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chết, vô thường, biến hoại. Vì sao? Vì nó là cái từ 
duyên mà được. 


Có một số người thắc mắc: “Đã là Phật sao còn già, 
còn chết?” 


Quả thật chúng ta lầm lẫn quá lớn! Thành Phật 
đâu phải thành cái đãy da hôi thúi này. Mã thành 
Phật là thành cái tâm trí tuệ thấy đúng lẽ thật. 
Nếu nhận cái thân bảy, tám mươi năm này là Phật, 
tức là hủy báng Phật vậy. Rõ ràng người này chưa 
thấy được chân Phật. 


Thân vàng trượng sáu, ba mươi hai tướng tốt nay 
thời còn đâu? Thế mà có kẻ còn muốn luyện phép 
này phép nọ, hy vọng ôm giữ cái thân bèo bọt này 
cho đến ngàn năm muôn thuở, há có phải mê 
muội lắm chăng? 

Hiểu được lẽ này chúng ta cần phải nỗ lực tiến tu. 
Vì cơn vô thường hằng theo đuổi chúng ta không 
rời một giây phút nào, và cái chết chực sẵn bên ta 
không hẹn ngày giờ, nếu cứ dễ duôi thong thả qua 
ngày e có lúc phải hối hận! 

Chúng ta còn có thì giờ để hẹn nay hẹn mai nữa 
sao? 


16. Có pháp môn nào? 


Hôm nay tôi đọc trong Tương Ưng Bộ Kinh thấy có 
một bài kinh chưa từng nghe. Bài kinh tựa là “Có 


32 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
pháp môn nào?”. 
Phật nói rằng: 


-Này các Tỳ Kheo! Chẳng phải do niềm tin, chẳng 
phải do người truyền, chẳng phải do học vấn mà 
khi mắt đối với sắc, tai đối với thinh, mũi đối với 
hương v.v... biết có tham sân si, không tham sân 
sĩ, thì cái biết ấy (biết có tham sân si, không tham 
sân s1) là có pháp môn nào? 


BÌNH: 


Nói có pháp môn đó như là quán Tứ Niệm Xứ, câu 
niệm Phật hay câu thoại đầu chẳng hạn, còn khi 
sáu căn đối với sáu trần “Biết” có tham sân si hay 
không tham sân si thì “cái biết” đó là pháp môn 
gì? Ai truyền? Do học mà được chăng? Như thế 
cùng với Thiên có khác nhau gì? Như Ngài Tuyết 
Phong sau khi ở Đức Sơn vàề, có vị Tăng hỏi: 


-Hòa Thượng đến Đức Sơn được cái gì đây? Tuyết 
Phong đáp: 


-Ta đi tay không về tay không. 


Thử hỏi Ngài được cái gì? Cùng với trên có gì khác 
nhau? Cho nên Đức Sơn cũng nói: 


-Tông ta không ngữ cú, không một pháp cho 
HPƯỜI. 


Xưa nay chúng ta chỉ nghe Tổ nói, bây giờ đây mới 
nghe Phật nói, mà đây là bài Kinh của Phật giáo 


33 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Nguyên Thủy. Chúng ta mới thấy rõ từ trước Phật 
đã nói như thế rồi, chứ đâu phải Thiền là cái gì 
bày đặt ral 


Giờ đây, qua cái biết vọng của chúng ta hằng ngày. 
Có vọng biết có vọng, không vọng biết không vọng, 
thì “Cái biết” có vọng, không vọng đó là pháp môn 
gì? Ai truyền cho? Cùng với cái “Biết” có tham sân 
si, không tham sân si trong kinh đâu khác! Kia 
nói tham sân si, đây nói là vọng tưởng hay vọng 
niệm vậy thôi. 

Nhờ đọc trong Kinh rồi chúng ta mới có thêm niềm 
tin sâu xa vững chắc nơi đường lối tu của mình, 
không thì chúng ta cứ chạy Đông chạy Tây rốt 
cuộc không đi đến đâu hết. 


Vậy thì, có vọng Biết có vọng, không vọng Biết 
không vọng. Cái Biết này là pháp môn gì? 


17. Kinh ngũ ấm vô thường 


Một hôm Phật ở xứ A Ty Đà (AyyojJjhaà) bên cạnh 
sông Hằng, tôi nghe như 

Khi ấy Thế Tôn bảo các Tỳ Kheo: 

Ví như sông Hằng dòng nước chảy mạnh, kết tụ 
thành hòn bọt, người sáng mắt nhìn kỹ phân biệt, 
biết nó không thật không bền chắc. Vì cớ sao? Vì 
các hòn bọt kia bên trong không chắc thật như 
thế. Tỳ Kheol Các sắc tướng, hoặc quá khứ, vị lai, 


34 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ 
Kheo xem kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không 
thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như 
đâm, như giết, vô thường, khổ không, phi ngã. Vì 
cớ sao? Vì sắc không chắc thật vậy. Chư Tỳ Kheol 
Ví như mưa to bong bóng nước vừa hiện, chợt tan, 
người sáng mắt nhìn kỹ, suy nghĩ biết nó không 
thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì bong bóng 
nước kia không chắc thật vậy. Như thế Tỳ Kheol 
Các thứ thọ, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, trong 
ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ Kheo xem kỹ suy 
xét phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc, 
như bệnh, như nhọt, như đâm, như giết, vô 
thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ sao? Vì thọ 
không chắc vậy. Chư Tỳ Kheo! Ví như cuối mùa 
xuân, đầu mùa hạ trời không có mây, không 
chuyển mưa, khi mặt trời đúng trưa thấy ngựa 
nắng chập chờn, người sáng mắt nhìn kỹ suy xét 
phân biệt nó không thật, không bền chắc. Vì cớ 
sao? Vì những con ngựa nắng kia không chắc thật 
vậy. Như thế Tỳ Kheol Các thứ tưởng, hoặc quá 
khứ, vị lai, hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa 
gần, Tỳ Kheo xem kỹ suy xét phân biệt, biết nó 
không thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, 
như đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi 
ngã. Vì cớ sao? Vì tưởng không chắc vậy. Chư Tỳ 
Kheo! Ví như người sáng mắt đi tìm thứ gỗ rắn 
chắc, vác búa bén vào rừng, thấy cây chuối ngay 
thẳng, dài lớn, liền chặt gốc trảy ngọn, rồi lột lần 


35 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


từng bẹ một, trọn không thấy gỗ, nhìn kỹ suy xét 
phân biệt, biết nó không thật, không bền chắc. Vì 
chớ sao? Vì cây chuối không chắc thật vậy. Như 
thế Tỳ Kheo! Các thứ hành, hoặc quá khứ, vị lai, 
hiện tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ 
Kheo nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó không 
thật, không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như 
đâm, như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì 
cớ sao? Vì các thứ hành kia không chắc vậy. Chư 
Tỳ Kheo! Ví như thầy huyễn thuật ở ngã tư đường 
cái, thuật ra những thứ tượng binh, bộ binh, người 
có trí sáng mắt, nhìn kỹ suy xét phân biệt, biết nó 
không thật, không bền chắc. Vì cớ sao? Vì những 
thứ huyễn thuật kia không chắc thật vậy. Như thế, 
Ty Kheo!l Các thứ thức hoặc quá khứ, vị lai, hiện 
tại, trong ngoài, thô tế, tốt xấu, xa gần, Tỳ Kheo 
nhìn kỹ, suy xét phân biệt, biết nó không thật, 
không bền chắc, như bệnh, như nhọt, như đâm, 
như giết, vô thường, khổ, không, phi ngã. Vì cớ 
sao? Vì thức không chắc thật vậy. 


Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tu nghĩa này nói bài 
kệ: 


Quán sắc như hòn bọt 

Thọ như bong bóng nước 
Tưởng như ngựa sóng nắng 
Chư hành như cây chuối 
Các thức như huyễn hóa 
Bậc tôn quí đã nói 

Chung quanh suy xét kỹ 


36 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Chánh niệm khéo quán sát 
Không thật không kiên cố 
Không có ngã, ngã sở 

Đối thân khổ ấm này 

Đại trí phân biệt nói 

Người la ba pháp kia 

Thân đã thành vật bỏ 

Thọ noãn và các thức 

La các thân phần này 

Bỏ luôn ngoài nghĩa địa 
Như cây không hiểu biết 
Thân này hẳn như thế 

Dối trá gạt kẻ ngu 

Như giết, như trúng thương 
Không có sự bền chắc 

Tỳ Kheo cần tu tập 

Quán sát ấm thân này 
Ngày đêm hằng chuyên tỉnh 
Chánh trí buộc niệm trụ 
Hành hữu vi thường dứt 
Hằng được chỗ thanh lương. 


Bấy giờ chư Tỳ Kheo nghe Phật nói hoan hỷ phụng 
hành. 


BÌNH: 


Đây là hình ảnh vô thường của ngũ ấm (hay ngũ 
uẩn) mà Phật diễn tả rất rõ 


37 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Trước tiên Phật dạy chúng ta quán sắc ấm như 
hòn bọt. Đã là bọt nước thì đâu có lâu bền. Bởi sắc 
ấm không thật có, do các duyên nhóm hợp tạm có 
(dụ như trong thân ta, phần cứng thuộc đất, phần 
lỏng thuộc nước, hơi thở thuộc gió, nhiệt độ thuộc 
lửa). Bởi do duyên hợp, nên đủ duyên tạm có, 
thiếu duyên nó tan hoại. Vì vậy Phật dùng hòn bọt 
để thí dụ cho sắc ấm. 


Thứ hai, quán thọ ấm không thật như bong bóng 
nước. Thọ đâu có thật, do sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần sanh cảm thọ, như thọ vui, thọ khổ, thọ bình 
thường v.v... Nhưng những cái thọ này đâu có lâu 
dài, chỉ thoáng qua rồi mất. Dụ như bong bóng 
nước, một phen động đến liền tan. 


Thứ ba là tưởng ấm không thật như sóng nắng 
giữa trưa, trên mặt đường thẳng tráng nhựa, do 
ánh nắng phản chiếu, ta thấy sóng nắng chập chờn 
như ngựa chạy v.v... Sóng nắng do ánh nắng phản 
chiếu mà có chứ đâu phải thật. Tưởng ấm cũng 
vậy, do tâm duyên theo cảnh dù cảnh đã qua... 
nhưng những bóng dáng tiền cảnh còn lưu lại 
trong tâm thức mỗi khi nghĩ đến thì nó hiện ra. 
Cái bóng dáng làm sao cho là thật được. 


Thứ tư hành ấm không thật. Hành là sự sinh diệt 
của tâm thức. Trong Kinh Phật nói, mỗi sát na 
(Khoảng chớp mắt) có sáu mươi niệm sinh diệt. Nó 
như dòng thác chảy, thay đổi tiếp nối rất nhanh, 
không đứng yên một chỗ, nhưng chúng ta chỉ thấy 


348 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


trên giả tướng của hành ấm rồi cho đó là thật có 
(thí dụ như cây chuỗi). 


Thứ năm thức ấm không thật như huyễn hóa. Ví 
như nhà ảo thuật kia hóa ra con cọp, nhưng thật 
ra con cọp đâu có thật, chỉ do thuật mà thôi. Thức 
là cái phân biệt, sự phân biệt này nó cũng không 
thật có, tùy chủng tử nghiệp tánh của các loài 
chúng sanh mà hiện ra khác nhau. Dụ như cái 
bàn viết này, với ta là cái bàn viết, trái lại với con 
mọt là thức ăn của chúng v.v... Vậy cái phân biệt 
nào là đúng. Vì thế Phật nói thức ấm không thật 
có. 


Tóm lại Phật nói thân ngũ ấm (sắc, thọ, tưởng, 
hành, thức) là vô thường để phá cái mê lầm chấp 
ngã ngàn đời của chúng sanh. Khi thấy rõ nó là vô 
thường, là giả có, là tạm bợ thì lần lần chúng ta sẽ 
nhẹ tâm si mê chấp ngã (vì nó không thật mà chấp 
cái gì?). Si mê chấp ngã đã hết thì các phiên não 
(tham sân si) cũng theo đó mà hết. Đến đây vòng 
luân hồi đã dứt, mọi khổ ách tiêu tan. Điển hình 
cho pháp tu này là đức Quán Thế Âm Bồ Tát khi 
dùng trí Bát Nhã quán sâu năm ấm đều không, 
liền được xa la khổ ách. 


18. Không yêu ai hơn tự ngã 


Tâm ta đi cùng khắp 
Tất cả mọi phương trời 


39 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Cũng không tìm thấy được 
AI thân hơn tự ngã 

Tự ngã đối mọi người 

Quá thân thiết như vậy 
Vậy ai yêu tự ngã 

Chớ hại tự ngã người. 


Mạt Lợi phu nhân và vua Ba Tư Nặc một hôm 
cùng luận đạo. Vua Ba Tư Nặc hỏi: 


-Chẳng hay ái khanh thương ai nhất trên cõi đời 
này? Phu nhân trả lời: 


-Tiện thiếp thương yêu bệ hạ nhất. Và phu nhân 
hỏi lại: 


-Chẳng hay bệ hạ thương yêu ai nhất trên cõi đời 
này? Nhà vua trả lời: 


-Trẫm yêu thương ái khanh nhất chứ còn ai nữa. 
Bà Mạt Lợi lại nói: 


-Nếu bệ hạ cho phép, thần thiếp sẽ nói khác đi một 
chút. 


-Được ái khanh cứ nói ổi. 


-Muôn tâu bệ hạ, thật ra trên cõi đời này, thần 
thiếp chỉ có riêng yêu thương thần thiếp nhất mà 
thôi. 


Vua nghe qua chừng khó hiểu: 


-Vậy là sao? Ái khanh hãy nói rõ hơn. 


40 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


-Muôn tâu bệ hạ, chỉ vì thần thiếp thương yêu 
mình, nên muốn bệ hạ ban bố cho thân này được 
hạnh phục. Muốn cho thân mình có được hạnh 
phúc, thần thiếp phải thương yêu bệ hạ. Có thế bệ 
hạ mới thương yêu lại thần thiếp và ban bố cho 
tình thương, thân thiếp được hạnh phúc. Vì 
thương yêu mình, mà thần thiếp yêu bệ hạ. 


Nhà vua nghe qua sự thật của “yêu thương” qua 
phu nhân sủng ái nhất của mình, nhà vua bàng 
hoàng. Một sự thật xem chừng quá trớ trêu. 

Bà Mạt Lợi nói tiếp: 

-Như bệ hạ, bệ hạ cũng chỉ yêu thương riêng có bệ 
hạ thôi. Để hiểu rõ việc này, như thần thiếp đây, 
nay lại đi yêu đương với một người khác thi bệ hạ 
nghĩ sao? Có phải bệ hạ chém đầu thần thiếp 
không? 

Đến đây nhà vua đã rỏ ý, hiểu được nội vụ vấn đề, 
Ngài gật đầu: 

-Phải chính thế, ái khanh nói rất đúng lý. Trẫm 
cũng chỉ yêu thương mình trẫm thôi. Ta chỉ có yêu 
thương tự ngã thôi. 

Rồi sau đó vua Ba Tư Nặc và hoàng hậu Mạt Lợi 
cùng đưa nhau đến ra mắt 


đức Phật. Nhà vua muốn cầu Phật xác minh điều 
Mạt Lợi phu nhân đã nói. 


Qua sự trình bày của nhà vua, đức Phật lắng nghe 


4I1 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


và gật đầu chấp nhận lời bà Mạt Lợi. Nhân đó Phật 
mới nói lên lời pháp như vầy. 


BÌNH: 


Thật là chí lý! Nếu thành thật nhìn lại tâm mình 
thì sẽ thấy tâm mình nó là như vậy. Cõi lòng thâm 
sâu, tiếng nói thâm trầm của con tim mình là như 
vậy. 


Tâm ta đã đi cùng khắp, tất cả mọi phương trời, 
dạo qua mọi nơi, mọi cảnh, mọi người... Nào tìm 
thấy ai thân thiết hơn chính ta, thân hơn tự ngã. 


Trên đời này không gì thiết tha yêu thương bằng ái 
tình. Cái tỉnh này nó còn có lúc lướt qua tình phụ 
mẩu. Trong ái tình, việc đầu ấp tay gối giữa vợ 
chồng đậm đà như vậy, yêu thương hạnh phúc 
như vậy. Như vợ chồng bà Mạt lợi, cặp tình nhân 
này thiên hạ mấy ai hơn? Thật tâm đâù ý hợp. 
Việc yêu thương đủ cả hai mặt tỉnh thần và vật 
chất, xác thịt và tâm hồn, một cuộc tình thật trọn 
vẹn. Thế mà để lắng sâu hơn vào tiếng lòng, bà 
Mạt Lợi đã nghe ra tiếng nói trung thực của mình. 
Tiếng nói ấy đã núp sâu dưới bao nhiêu lời tình gối 
chăn với nhà vua qua bao nhiêu năm dài chung 
sống: “Thần thiếp chỉ yêu thương mình thần thiếp 
thôi!”. Ta chỉ yêu thương ta thôi! Một phát giác 
không kém phần phủ phàng! Sự thật nó là vậy. 


Và đến lượt nhà vua cũng thế thôi. Nhà vua nghe 
được tiếng lòng mình. Từ tiếng lòng đó, nó sẽ thôi 


42 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thúc nhà vua tàn nhẫn hơn để chém đầu “ái 
khanh” minh, khi mà đương sự ngoại tình! 


Đó là gì? Cái “tự ngã” mình bị đụng chạm, bị mất 
mát, thiếu sự vuốt ve, thiếu sự thọ hưởng. 


Như vậy sự thật của cái gọi là “yêu thương” trên cõi 
đời này là gì? Bên dưới, bề trái của tình yêu nó là 
như vậy, thi hỏi tỉnh yêu là gi? Và mình có yêu 
được gì không? 


Và để nói lên một sự khá chua chát như vậy, có 
thể nói: Tình yêu là một sự lợi dụng lẫn nhau qua 
thân xác và tâm hồn, nhằm thỏa mãn tự ngã mà 
thôi. 


Không ai nhìn ra bộ mặt tỉnh yêu. Không ai rờ 
đụng đến tình yêu. Vì sao? Vì nó không thật có. 
Mà nó chỉ là sự phóng hiện của tự ngã. Nói yêu 
người, tức yêu tự ngã, yêu minh. 


Như vậy “tự ngã” là cái duy nhất để mình yêu 
thương. Nói yêu, nói thương, nói gì gì đó, tất cả 
đều là tiếng nói vì tự ngã. Nên tự ngã thân thiết 
hơn bất cứ cái gì trên thế gian này. 


Hãy suy cùng nghĩ cạn sẽ thấy cái tự ngã đã quá 
thân thiết với chính mình. Minh đã yêu “tự ngã” 
muốn giữ gìn “tự ngã” mình, thì phải tôn trọng “tự 
ngã” người. Vi người cũng yêu “tự ngã” của họ như 
mình. Vậy thì chớ có tàn hoại tự ngã người. Một 
người muốn có đời sống cao thượng thánh thiện 
phải sống như vây. 


43 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Tôn trọng “tự ngã” tức tôn trọng sự tự do, bình 
đẳng. Đời sống mình và người có được tự do bình 
đẳng trong nền tảng như vậy thì cuộc đời đáng 
sống biết chừng nào. Hạnh phúc không cầu mà tự 
có. 

Nếu không như vậy, hạnh phúc trên cõi đời này 
chỉ là một cái bóng hấp dẫn vậy thôi. Mọi người 
cùng đổ tìm nó, và rồi chỉ chuốc lấy sự nhọc nhằn 
ê chề và niềm ngao ngán, bao nhiêu nỗi thống khổ 
bủa vây. 


Đây là một sự thật khá phủ phàng. Dù không đồng 
ý, chúng vẫn có mặt. 


Cuộc đời vì thế có ra lắm chuyện. Và rồi hỏi ai đã 
đem lại nỗi khổ cho cuộc 


đời này? Có ai đâu! Chỉ có “cái ta” (tự ngã) làm 
khổ mình thôi. 


Để tạo đời sống tương đối khá dễ chịu cho nhau 
thì hãy tập sống như lời khuyên này: 


Vậy, ai yêu tự ngã Chớ hại tự ngã người. 


PART I: DHARMA TALKS ON THE AGAMA 
SUTRAS 


1. Answer in silence. 


44 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


King Pasenadi came to Inquire about the teachings 
of BhikkhUuni Khema. The king asked, "WilI the 
Buddha still exist after entering Nirvana?" 


Bhikkhuni Khema replied, "The Blessed (One 
typically does not respond to this question." 


The King asked, "So, after entering Nirvana, is the 
Buddha no longer there?" 


She replied, “The World-Honored One usually does 
not answer this question.”" 


The King contnued to ask, "After entering 
NÑirvana, does the Buddha both exist and not 
exist2? Or does he no longer exist and, at the same 
time, not not exIst?”" 


Khema also replied, "The World-Honored (One 
typically does not respond to this question." 


The king asked again, "Why didnt Buddha 
answer?" 


Khema replied, "If there 1s a good mathematician 
1n the country, let's calculate the number of grains 
of sand 1n the Ganges River. Can you calculate 1t?" 


The king said, "You can 't do math like that." 


Khema asked, "Can you calculate the number of 
barrels of ocean water?" 


The king also replied, "Its Impossible to solve 
math problems like that." 


45 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Khema said, "Similarly, the Blessed One has put 
an end to form, feeling, perception, mental 
formations, and consclousness; the Blessed One 
has seen mo self or mine. Entering 1nto 
unfathomable depths, the Buddha doesn't answer 
such questions. ' 


The King walked up to ask the Buddha, and the 
Buddha replied In the same manner as Bhikkhuni 
Khema. 


The king praised the nun, saying, "How wonderfull 
How wonderfull Buddha and Buddha's disciples 
both said the same thing." 


COMMENT: 


The reason I ask whether Tathagata still exIsts 1s 
because my heart still holds thoughts about 
myself and my possessions. Anyone who stil 
believes 1n the reality of the fÍive aggregates may 
still be concerned that after practicing meditation, 
there will be nothing left to rely on. Thats because 
you are still focused on enjoying your body. It 1s 
evident that the person asking these quesfions 1s 
not entirely free from attachment to the fÍive 
aggregates. Whoever attains the Íive aggregates 1s 
not permanent; that person will no longer have 
thoughts about me or mine, so their existence and 
loss are no longer Importantl 


46 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Lets take an example. Someone standing on the 
dock observed people boarding and disermbarking 
but didn't pay any attention. Suddenly, a relative 
came running and asked, "Where are you going, 
and when will you return?” And so on. Why 1s 
that? Because it 1s related to the self, anyone who 
still perceives something called "I” still lingers. On 
the contrary, unlike many other people, we allow 
them to go wherever they please without paying 
attention because we believe they have nothing to 
do with the so-called "us." 


In conclusion, as long as karma exists, there will 
be rebirth, and as long as there 1s rebirth, there 
will still be opportunities for discussion. Tathagata 
has exhausted his karma, so he has no place to be 
born. As he has nowhere to be born, he perceives 
the wordless, and thus he simply remains silent, 
putting an end to all speculation. 


2. Sutra about a blind turtle looking for a hole 
in a tree trunk. 


This 1s what I heard. One day, the Buddha was in 
the Trùng Các Lecture Hall, next to Di Hầu Lake. 
At that time, the World-Honored One told the 
monastics, "If the earth were to collapse and 
become an ocean, and a blind turtle were to live 
countless lives, only emerging once every hundred 
years. In the sea, there 1s a solitary tree trunk 


47 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


floating with Just one hollow, drifting on the sea 
surface, carried by the wind first to the east and 
then to the west. The blind turtle will only surface 
once every hundred years to search for the hole in 
the tree trunk. WilI the turtle find the hole in the 
tree trunk?" 


Ananda said, "The turtle cant reach the hole In 
the tree trunk, World-Honored Onel Why? If the 
turtle goes to the east sea, the tree trunk will 
follow the wind to the west, south, and north seas 
in all four directions. Similarly, the turtle cannot 
reach the hole in the tree trunk." 


Buddha told Ananda, "It is rare for a blind turtle 
to encounter a tree trunk, but it does happen. A 
foolish person, drifting among the Íive specles of 
animals, who temporarily attains a human body, 
1S much more rare than a blind turtle finding a 
tree trunk. Why?2 Because those sentient beings do 
not practice righteousness, dharma, øoodness, or 
truth, and ¡instead engage in killing each other, 
relying on the strong to oppress the weak, and 
comrnItting countless Crimes. Therefore, 
Bhikkhusl Those who practice the Four Noble 
Truths and have not yet attained the unbroken 
level must diligently seek the means to reach 
higher levels and learn the unbroken level." 


After the Buddha delivered this sutra, the 
Bhikkhus listened to his words and were all 
pleased to adhere to 1t. 


48 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


COMMENT: 


Does the story of the blind turtle, as told by the 
Buddha, raise questions about its compatibility 
with the principle of "no-self" in Buddhism? Since 
the practice of Buddhism aims to eliminate the ego 
and recogn1zes that the five aggregates of the body 
are insubstantial and devoid of inherent meaning, 
why 1s it Important to value and care for the body? 


In fact, it 1s stated here that this body is "difficult 
to obtain,” not because It is precilous and 
Iimportant like a treasure to be worshipped, as 
people mistakenly think. The profound 
significance here is that throughout this lifetime, 
this body should be utilized as a vehicle to achleve 
true purpose. 


In liífe, two types of people often incorrectly carry 
attachmernIs. 


- The first group are pessimistc people. They 
perceive theilr bodies as Impure, ugly, vile, and 
temporary, and consequently desire to sabotage 
and destroy them. One day, the Buddha taught a 
method of contemplation, emphasizing the 
Impurity of the body. Then the Buddha said that 
he needed to stay alone for three months, with no 
one allowed to visit him except an attendant. After 
three months, the Buddha noticed that monastics 


49 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


had suddenly decreased. He asked for the reason, 
and Anan replied that, after hearing the Buddha 
preach about the practice of perceiving the body 
as Impure, the monks contemplated that their 
bodies were too Impure. As a result, some monks 
hired people to kill them to avoid the Impurity. The 
Buddha Immediately gathered the monastics and 
established a precept prohibiting the hiring of 
sormeone to kill anybody, as it would violate the 
precepts. That's the first group of people. 


- The second group consists of individuals who 
priorttize their physical well-being, nourishing 
themselves consistently throughout the year and 
month. They priorilze keeping their bodies 
healthy and refrain from engaging in activities that 
may compromise their well-being, even I1f those 
activities are worthwhile and should be pursued. 


Both of those groups of people went against 
Buddhas teachings. Buddha emphasized the 
1mpermanence and Impurity of the body to help us 
recogn1ze the truth and avoid excessive purSuit of 
sensual pleasures (Once we have a clear 
understanding, we should take advantage of it to 
engage 1n practices or activiies that benefit 
everyone. We should not sinply grasp the 
pmncple of impermanence and become 
pessimistic and bored with líe, leading to 
thoughts of suicide—this would be a mistakel 


With the wisdom of Buddhist practitioners, they 


50 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


perceive their bodies as transient, impermanent, 
and I1nsignificant, yet they continue to maintain 
theír bodies as a vehicle for spiritual 
advancement. Like a person who wants to cross a 
river, even though he knows the rotten piece of 
Wwood 1s not reliable, when he 1s stranded 1n the 
middle of the river, he still has to use 1t as a 
makeshift buoy until he reaches the shore. Is 
anyone foolish enough to abandon their raft while 
still adrift at sea? Likewise, when you have not yet 
attained enlightenrment, you must use your body 
as a boat or raft to reach the shore of 
enlightenment. When you reach the shore, 1t 1s 
okay to abandon the raft. If you have not yet 
achieved enlightenment and hastily destroy yoUr 
body, it would be a regrettable mistakel 


In the Sutras, It 1s mentioned that one day the 
Buddha took a bít of soil from the tip of his 
fingernail and held it up in front of the assembly, 
asking, "ls there more soil on the tíip of the 
fingernall or more soil on the earth?”" Everyone In 
the assembly replied, "World-Honored One, there 
1S SO muụch earth on earth that It 1s nothing 
compared to the soil on the tip of a fingernalll" 
Buddha concluded, "In the same way, when a 
living being leaves this body and returns to the 
human body, It 1s as small as the tip of a 
fingernail, and when it enters the animal world, 1t 
1S as vast as the soIl on earth." 


5 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Also, an ancient saying expresses this idea: "It 1s 
easy for an Iron tree to bloom for a hundred years, 
but once you lose this body, 1t will be diffiicult to 
find it in billions of lifetimnes." As practitioners, we 
mmust have the correct understanding of our bodies 
as we travel thousands of miles, so that we do not 
end up stranded in the middle of the road before 
reaching our destination. 


3. Sutra on the law of cause and effect. 


This 1s what I heard. One day, the Buddha was in 
the Jeta Forest, Anathapindika Garden, 1n 
Savatthi country. 


At that time, King Pasenadi approached the 
Buddha, bowed at the Buddha's feet, sat down to 
one side, and asked, "World-Honored One, will the 
Brahmin who dies be reborn In the Brahman 
lineage? Is it the same for Kshatriya, Vaishya, and 
Shudra?" 


Buddha said: “Lordl It cant be like that. Your 
Majesty should know that there are fÍour types of 
people: 


1. Some people go from darkness to darkness. 
2. Some people go from darkness to a bright place. 


3. Some people go from a bright place to darkness. 


532 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


4. Some people go from a bright place to a bright 
place. 


Lord! What kind of persons who go from darkness 
to darkness? 


- There are people born into humble households, 
including those of the Candala (considered the 
lowest caste 1n traditional Indian society), animal 
trap makers, basket weavers, carpenters, and 
individuals in other lowly occupations. They are 
Iinpoverished,  have a shortened  lifespan, 
experience physical deformities, and are also 
relegated to menial Jobs. They are also required to 
do menial Jobs, which are referred to as 1n the 
darkness. 


In a dark place, that person commits evil deeds, 
speaks evil words, and harbors evil thoughts. As a 
result, when his body deteriorates and his life 
ends, he will be reborn In an evil realm and 
descend into hell. For instance, there is a person 
who moves from one dark place to another, from 
one latrine to another, using blood to wash away 
blood, uttering evil things, and feeling evil things. 
People go from darkness to darkness like that. 


What 1s a person who goes from darkness to light? 


- There are people born Into vile families and 
working 1n vile jobs; that 1s what we call a dark 
place. But this person 1s in a dark place, 


533 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


performing good deeds with his body, speaking 
kind words, and thinking positive thoughts. As a 
result, after the body ceases to exist and dies, he 
will be reborn 1n a favorable realm and ascend to 
heaven. For example, sormeone steps onto a pallet, 
then from the pallet to a horse, and from the horse 
to an elephant, and thus from a dark place to a 
light place. 


What 1s a person who goes from light to darkness? 


- There are people born Into wealthy and opulent 
families, whether in affluent Kshatriya or Brahmin 
familes, or 1n prosperous households with 
abundant wealth and numerous servants. This 
individual possesses a wealth of knowledge, a Ít 
physique, and a sharp intellect. That ¡is called a 
bright place. In this I1lluminated space, this 
individuals body commits evil deeds, his mouth 
utters wicked words, and his mind entertains evil 
thoughts. As a result, when the body deteriorates 
and perishes, the Iindividual 1s reborn 1n an evil 
realm and descends Into hell. Eor i1nstance, 
someone descends from a híph floor on an 
elephant, from the elephant onto a horse, from the 
horse onto a cart, from the cart onto a pallet, from 
the pallet to the ground, or from the ground 1nto a 
deep hole. It is referred to as transitioning from 
light to darkness. 


What 1s sormneone who goes from a bright place to a 
bright place? 


54 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Some people are born Into wealthy and privileged 
famiies with strong physical and mental 
attributes. In this radiant place, this Individual's 
body performs good deeds, his mouth speaks kind 
words, and his mind entertains positive thoughts. 
As a result, when this persons body decays and 
dies, he 1s reborn in a favorable realm or 
transformed Into a heavenly realm. For instance, 
there 1s a person moving from one beautiful floor 
to another, and from one pallet to another. This 1s 
referred to as a person moving from one bright 
place to another bright place. 


At that time, the World-Honored One spoke the 
following verse:. 


People uuho are ttmpouertshed, unhappu, do not 
beheue 1m the lau oƒ cause and effect, exhibf qa 
great deal oƒ greed, anger, and tgnorance, lacK 
respect ƒor monkKs, nụuns, and Uuữtuous trndiUIdudls, 
and speak disparagmgliu about others, creating 
obstacles ƒor tUise people, LuÏl eUuentualiU descend 
tmto hell. Its from one dark place to another darKk 
place. 


People uuho are poor and rniserable but hque ƒaith, 
shouU ldtle anger, ƒeel ashamed uuhen the rmmake 
mistakes, loue to giue, are less greedu, ualue 
monks, nuns, and Uuữtuous people, like to heÏp 
others, aduise others to giue qlms, and enJou domg 
good deeds, tui be reborn trm a better uuorld or rm 
hequen. lfs sorneone tuuho emerges ƒrom a darK 


55 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
place tnto a light piqce. 


People uuho are uuealthu and content but lack ƒaứh, 
harbor anger and greed, disrespect monks, nuns, 
and uữtuous tndiuiduadls, ƒrequentlU critictze others, 
obsfruct those tuuho oƒffer qlms, and disparage alms 
recptents Luull be reborn m the realm oƒ suƒfƒferimg 
and hell. lt reƒers to someone uuho moues ƒrom q 
bright place to a dark place. 


People uuho are uueadlthU and lue 1m luxuru, haque 
ƒawh, control the anger, are not greedu, ƒeel shame 
uuhen the rmake mistakes, respect rnonks, nuns, 
and Uuữtuous tmdiUtdudls, ƒrequentÏiU asstst others, 
enJou giumng dalms, and encourage others to do the 
sưme, pratse both the giuer and the recipient oƒ 
dlms, LUÏi be reborn rm the 33 heqauenlU realms. 
That is the person uuho rmmoues ƒrom one bright pÏace 
to another bright place. 


After the Buddha spoke this sutra, King Pasenadi 
happlly paid his respects and withdrew. 


COMMENT: 


Upon reviewing the above sutra on the law of 
cause and effect, It becomes evident that the 
concept of cause and efect in Buddhism is 
extensive and inclusive. Many people around the 
world mistakenly believe that deceased 1ndividuals 
will be reincarnated 1n the human world, deceased 
gods will be reborn 1n the heavenly realm, and 


56 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


deceased animals will be reborn as animals, and 
so on. They do not realize that our lives are a 
constant stream of changes, continuously evolving 
at every moment. Since bírth, everyone has 
experienced the karmic consequences of the past. 
Gradually becoming a person means that the 
person has created new karma. lf one encounters 
a favorable situatlon and ¡is surrounded by 
virtuous individuals from whom to learn, they will 
progress to higher realms. On the contrary, 
individuals who are in close proximity to evi 
people or cevil circumstances and becorme 
influenced by evil karma will be at risk of falling 
into evil realms. Thus, that person continues to 
experilence the cycle of liíe and death, never- 
ending. Their actions create karma, which they 
must then repay. However, in doing so, they 
øenerate more karma. 


According to Buddha, there are ÍoUur groups of 
people: those who go from a dark place to another 
dark place, those who go from a dark place to a 
bright place, those who go from a bright place to a 
dark place, and those who go from a bright place 
to a bright place. 


- The first group consists of individuals with less 
merit. In their past lives, they sowed negative 
karma, and now they are experiencing the 
consequences by being born in a negative and 
malevolent environment. Ñow that they don't know 


57 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


how to create good karma to change their 
suffering, they are destined to endure it Íorever, 
1noving from one dark place to another. 


- The second group consists of people who were 
born 1nto unfavorable and challenging 
circumstances due to past karma, but they 
possess the ability to transmute negative karma 
into positive karma, thereby putting an end to 
their suffering, akin to moving from a dark place 
to a bright place. 


- The third group consists of Individuals with 
merit and virtue who have accumulated good 
karma ¡1n their past lives and will experience 
positive outcormes 1n this life. However, they may 
not know how to cultivate and sustain this 
øoodness, and ¡instead ¡indulge 1n sensual 
pleasures, leading to the creation of negative 
karma and eventual repercussions. Suffering 1s 
like someone rmmoving from a bright place to a dark 
place. 


- The fourth group consists of Iindividuals who 
have merit, understand how to practice good 
karma, and avoid bad karma. This Individual 
progresses every day; his mind is illuminated, and 
he will achieve liberation In the future, akin to 
1noving from one bright place to another. 


In summary, among the Íour groups of people 
mnentioned above, there are two øroups (the second 


538 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and fourth groups)ạ who know how to make 
progress, and two groups (the first and third 
øroups) who do not know how to make progress. 
Thus, whether our practice advances or retreats 
depends on our willingness to change our karma, 
not on anyone elses decision. Karma 1s not 
inherently good or evil; ¡it depends on our actions 
and choices. 


Understanding this, we will endeavor to nurture 
øoodness, eradicate evil, and avoid being trapped 
1n the dualistic mindset of "eternity" and "nihilism" 
embraced by pagans. 


4. Preserve valuable family assets 


One day, the Buddha told the Bhikkhus, "Dear 
Bhikkhusl Among my disciples, there are fÍour 
øroups of people. What are the four?" 


1. A group can be likened to a fruit that is ripe on 
the outside but unripe on the 1nside. 

2. A group can be likened to a fruit that 1s unripe 
on the outside but ripe on the 1nside. 

3. A group can be likened to a fruit that 1s unripe 
on the outside and unripe on the 1nside. 

4. A group can be likened to a fruit that 1s ripe on 


the outside and ripe on the 1nside. 


- How 1s the group that has a ripe outer and an 
unripe inner? The practitioners appear pure and 
serious on the outside, but inwardly, their minds 


59 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


are undisciplined and their thoughts cannot be 
controlled. 


- How is the group that has an unripe outer and a 
ripe inner? They are pure people on the inside, but 
outwardly, they appear rude and unkermnpt. 


- How 1s the group that has an unripe outer and 
an unripe Inner?2 They are Individuals who are 
1mpure 1n both mind and appearance. 


- How is the group that has a ripe outer and a ripe 
inner? They are pure people, both in mind and 
appearance. 


Dear Bhikkhusl The last group of people 
mentioned are the ones who are truly pure and 
worthy of being the custodians of Tathagata's 
precious property. 


COMMENT: 


Reading through the above four groups of people, 
lets each examine ourselves to determine which 
øroup we belong to. 


Are we Iindividuals who only focus on cultivating 
our outward appearance to appear dignified and 
pure, as 1ƒ we are diligently practicing, while our 
minds are actually filled with so much negativity 
and dark thoughts? Have we not taken the time to 
introspect and tame our own minds? What a 
shamel You know, I1ts okay to deceive others, but 


60 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


1s Impossible to deceive yourselft Once the 
conditons are ripe and the beautful outer 
garment falls apart, what has been hidden Inside 
for a long time will be revealed. At that tne, we 
ourselves suffer. How can we conceal it? When a 
fruit appears ripe on the outside but 1s unripe 
inside, it cannot be used. 


There are also individuals who have a relaxed, 
carefree, and impolite appearance. When someone 
reminds him, he says, "IÏ keep my mind pure." 
What a mistake! If the Inside 1s pure, why does 1t 
appear Impure? Except for a Ífew special cases In 
which Bodhisattvas seem to Iiniuence certain 
people, we are otherwise concerned that we may 
be unwittingly bewitched by demons. Even though 
we may consider ourselves to be saintly at heart, 
there are many people around us who are still 
øoverned by ordinary emotions and may not 
comprehend our true nature. As a result, when 
they see that our actions are too crude, they begin 
to slander the Dharma and disparage the Three 
Jewels. We unintentionally led them I1nto a deeper 
path of sin. Therefore, we have not fulfiled our 
intial promise to benefit ourselves and others. 
Even I1f we have a pure mind, we need to be careful 
that our posture is not rude for the sake of others. 
Donft be like a fruit that is ripe on the inside but 
unripe on the outside. 


What about someone who 1s Impure 1n both mind 


61 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


and appearance? I hope we dont belong to this 
Øroupl 


In the last group, these Individuals possess minds 
filled with wisdom. This individual's body 1s pure 
1n virtue and free from defects; it is likened to "a 
pearl soaked 1n moonlight,” transparent both 
inside and out. This individual possesses perfect 
wisdom and conduct, not allowing the world to 
find fault. If that 1s the case, there 1s no need to 
ask the Tathagata to confirm the future outcomes, 
as the World-Honored One has already spoken 
highly of these Individualsl So, are we part of this 
øroup? 


Looking closely, although the four groups of 
people mentioned above are distinct, upon 
reflection, each of us encormpasses all of them. Is 
it any wonder? When the body is pure on the 
outside but the mind 1s impure, ¡is that the first 
group? When the body appears rough on the 
outside but the mind remains pure, this 1s the 
second group. When both the external appearance 
and the internal thoughts are rude, It creates a 
negative atmosphere. When the mind and the 
external appearance are both pure, it 1s 1n the 
fourth group. The first and third groups lack 
practical experience, while the second group has 
some practice but still has shortcomings. Only the 
fourth group 1s comprised of truly and fully 
cultivated people. 


62 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


In summary, i1f we are unable to live like the fourth 
øroup of people, we should strive to practice more 
1n order to adapt, thus enabling us to eventually 
benefit both the realms of gods and humans. 


S5. Which animail is stronger? 


In the Samyutta Nikaya, the Buddha tells the 
story of six animals: a monkey, a JjJackal, a 
crocodile, a bïrd, a wolf, and a snake. People 
captured these six animals and bound them 
together In a group. Each one exerts all Its 
strength to pull in diferent directions. The 
mnonkey dragged it up a tree, the crocodile dragged 
1t into the sea, the bird flew into the arr, the jackal 
dragged it into a mound, the snake dragged it Into 
a cave, and the wolf dragged 1t into the bush. In 
that case, 1ƒ one 1s strong, 1t will pull the others in 
1ts direction. 


Likewise, 1n the eyes, ears, nose, tongue, body, 
and mind of ordinary people, If any sense 
accumulates strong karmic seeds, it will attract 
other senses to follow suit. 


Take an example. When the eyes are Iinfluenced by 
what they see, they will pursue what they have 
seen. When the ears are influenced by what they 
hear, they will pursue what they have heard. Ditto 
with the nose, tongue, body, and mind. 


63 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Therefore, you Bhikkhus must use mmeditation as a 
pillar to tie up the six animals. When the animals 
are tired of struggling, they will stand sti. 


COMMENT: 


In this sutra, the Buddha discusses the Influences 
of the senses. When the senses encounter an 
object and are drawn to 1t, they generate a fÍorce 
known as karma. From that Infiluence, karma has 
the power to guide sentient beings towards 
reincarnation 1n the six paths. 


Í you want to halt the motivaton that 1s 
generating karma, the practiiloner mmust use 
meditaton as a pillar to stop it. How do you 
mneditate? 


Observe that this body of fÍive aggregates exists 
temporarily due to conditions, and then dissolves 
into emptiness. Due to Impermanent conditions, 
nothing truly exists and nothing 1s permanent. By 
contemplating and seeing clearly In this way, your 
mmind will cụt off clinging thoughts, cease the flow 
of cravings, and no longer create karma. That 1s, 
you are breaking free from the cycle of 
reincarnation. 


Also in the Samyutta Nikaya, the Buddha tells a 
story about a king. One day, while the king was 
sitting, he suddenly heard someone playing the 
pipa next to him. The sound of the instrument was 


64 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


deep and clear. The king instructed him to bring 
the instrument back so that he could see it. The 
mnusician brought the instrument and placed 1t on 
the table In front of the king. The king asked, 
"Why doesnt it make a good sound?”" The other 
person explained, "It lacks a pickers arm.' The 
king ordered him to cut the 1nstrument Into pieces 
and Iinquired, "Where ¡is the sound of the 
1nstrument?" Finally, the king said, "lf you can't 
find the sound of the instrument, burn it!" When 
the Instrument was burned to ashes, the king 
Iimmediately blew the ashes ¡into the billowing 
clouds of smoke, remarking, 'Just that smaill 
amount can captivate so mmany people." 


The body composed of the fÍive aggregates 1s 
considered to be impermanent as It arises due to 
various conditions, similar to the sound of the 
pipa, which is also Impermanent. After conditions 
mnerge to create sormething that exists temporarlly, 
1t becomes impossible to find the thing once the 
conditions end. 


6. What causes suffering? 


The village chief Na Ca Da asked the Buddha, 
"World-Honored (One, what 1s the cause of 
sufering?" 


The Buddha asked, "If someone died In yoUr 


65 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


village or had an accident, would you feel sad and 
1niserable?" 


"World-Honored One, at times I feel sad, and at 
other tines I do not." 


"Why?" 


"If those individuals who perished or were 1nvolved 
in an accident were my relatives, I would feel 
sorrowful. On the contrary, I do not feel sad." 


The Buddha concluded, "Craving and affection 
lead to suffering." 


COMMENT: 


The main causes of suffering are craving and 
attachment. The root of craving and affection 
stems from attachment to oneself Due to my 
attachment to myself, Ï possess items that are 
related to me, such as my property, my spouse, 
my children, my relatives, and so on. Therefore, 1Í 
you possess sormething, you will be happy and try 
to hold onto it tightly. If you lose something, you 
will feel sadness and suffering. 


Therefore, 1n the Dhammapada, Buddha taught: 


Wứth paSSton cornes anxietU. 

Wth paSSton cornes ƒear. 

TƑuou quotd pasSion, 

Uou LUÏl not expertence LUOrrU or ƒeqr. 


66 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


7. Does the effect follow the cause? 


A layperson approached the Buddha and asked, 
"Honored Teacher, I heard that those outside the 
faith believe that Individuals who engage 1n killing, 
stealing, adultery, or lying will inevitably suffer. Is 
this accurate?" 


The Buddha sai1d: 


- Not quite rightl For example, suppose someone 
went to battle and killed many enemies. When he 
returned, the king awarded him a reward. Even 
though we kill living beings, there 1s no suffering. 
On the contrary, 1ƒ a person kills a minister In the 
country, he will be convicted. 


- For example, If someone were to launch an 
attack on another country and bring back money 
and treasures to his own country, he would be 
rewarded by the king. So, even If you commit 
robbery, you don't have to suffer. On the contrary, 
1f you steal from the king or a mandarin, you will 
be arrested and tortured. 


- For Instance, IÝ you were to visit the kings 
adversary and capture lovely young women to 
serve the king, you would be rewarded by the 
king. Even 1ƒ people do unJjust things, they wIll stil 
be rewarded by the king without suffering. On the 
contrary, 1ƒ you have an affair with a kings or 


67 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


mnandarIns concubine, you will be punished with 
exile. 


- For instance, 1f you employ deceit to trick other 
countries into ceding land to your country, you 
will be rewarded by the king. Even though you tell 
lies, you don't suffer. On the contrary, 1f you lie to 
the royal court, you will be punished. 


COMMENT: 


Through the above example, we can observe that 
mnany individuals who engage in killing, stealing, 
committing adultery, and lying do not necessarily 
experience suffering in their lives (although some 
do suffer while others are happy). So, is the cause- 
and-effect basis of Buddhas teachings correct? 
However, the principle of cause and effect is not 
1ncorrect; 1ts just that we often only consider the 
present without understanding the past Or 
anticipating the future. Regardless of the cause 
you pursue, you will face similar consequences, 
such as harming lving beings, fÍacing 
rTepercussions fÍor your actions, committing theft 
and fraud, and having to settle unjust debts. In a 
sutra about the principle of cause and effect, the 
Buddha said, "ven after a period of hundreds of 
thousands of lifetimes, karma 1s not lost, and the 
law of cause and effect will øgive you exact results." 
So, we must have a comprehensive and profound 
understanding of the Buddha's teachings on cause 
and effect to avoid mmaking rmmistakes in life. 


68 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
8. Danger of the five desires 


One day, the Buddha summoned the Bhikkhus 
and said as follows. 


Consider this: on a snowy mountain, on level 
ground, people and animals were passing by. 
Some people placed tree sap near food to attract 
mnonkeys. A monkey was greedy; 1t left the herd, 
went to the food, and picked it up with I1ts hand. 
As soon as he grabbed 1t, the tree sap stuck to his 
hand! The monkey then used its other hand to 
remove it. Next, the left leg became completely 
stuck. Miserablel The monkey only had I1ts mouth 
left; it hoped to use I1ts mouth to scrape and 
escape. But the sap from that tree was not left 
behind either. So, the monkey's arms, legs, and 
mouth were stuck to the sap. How pitfult The 
trapper could have taken the monkey anywhere he 
wanted. 


Bhikkhusl The sap of that tree 1s compared to the 
five desires, and the five parts (arms, legs, and 
mouth) stuck to the sap are compared to the five 
senses. 


The eyes cling to what 1s seen. 

The ears cling to what is heard. 
The nose clings to what is smelled. 
The tongue clings to what 1s tasted. 
The body clings to what 1s felt. 


Like the monkey, when its fÍive parts are stuck 


69 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hard to the tree sap, the hunter can take them 
away as he pleases. Similarly, anyone whose Íive 
senses are firmly attached to the five desires will 
be led by the devil as he pleases. 


In short, those who refuse to stay within their own 
realm will suffer. What 1s it like to stay 1n yoUFT 
realm?  That I1s, meditaing on the Four 
Foundations of Mindfulness. Those who frequently 
mneditate on the four foundations of mindfulness 
are not easily swayed or led astray. Just like that 
mmonkey, I1f it stays 1n the group, It wont get Into 
trouble. 


COMMENT: 


The five desires themselves do not harm people; 1t 
1s the lack of mindfulness and indulgence ¡in the 
five desires that cause harm. Like the monkey, 
which separated from the group due to its greed 
for fÍood, and consequently suffered. Therefore, 
cultivation 1s not difficult. Just do not indulge in 
the five desires. But the fÍve desires are not 
inherently faulty; the fault lies In the mind that 
generates clnging thoughts To entertain 
persistent thoughts 1s to be Influenced, and to be 
influenced 1s to be inattentive. On the contrary, an 
empty mind will perceive that everything around 1s 
inherently tranquil, and you are always free while 
living in the world of the five desires. 


Thats why In the Inscription on FPaith ỉn Mind 


70 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


(Tín Tâm Minh), there is a saying: "]ƒ ou uuant to 
reach the One Vehicle, dont harbor qUerSion 
touUuards anuthimg uou percetue through the si 
senses. ]ƒ anuthimq percetued UIq Uour S‹ SensSe€S 1S 
not hated, uou are ƒuliụ enhghtened." 


9. The consequences of actions can vary and 
are not fixed. 


A follower of Nirgranth approached the Buddha 
and said, "If someone kills, steals, cormmmits 
adultery, etc., that person must go to hell. 
However, IÝ someone consistently acts on 
something for a long time, that person will enjoy 
the results of that action." 


Buddha said the following: 


What you are saying 1s not correct. Why? lí you 
are correct, then there are not many people who 
will go to hell in this world. If you persist in doing 
something for a long time, you will eventually 
enjoy the results. People who commiit murder and 
theft only spend a short amount of từne carrying 
out these actions, leaving more tĩmne for other 
activities. This means they will experience the 
consequences of that long-term action. 


Secondly, when it comes to kiling, stealing, 
adultery, etc., and the risk of falling Iinto hell, no 
one in this world can truly adhere to the 


7 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cultvation. Why? Whether or not you practice, 
you will stil fall into hell. Therefore, I only 
advocate  refraining from killing, stealing, 
committing adultery, etc., and I1f you accidentally 
do so, repent and change. 


COMMENT: 


We mistakenly think that everything 1s fixed. An 
example of this mistake is thinking that good will 
always be good and evil will always be evil, and 
that they cannot be changed. lf you think that 
way, no one will be able to Improve because the 
qualities are perceived as fixed; even with practice, 
It wont make a difíerence. Such misguided 
thinking 1s inadvertently leading us to the brink of 
losing hope for progress. Therefore, Buddha 
instills faith in our ability to Improve and teaches 
that not every wrongdoer necessarlly goes to hell. 
Therefore, practitoners must have hope, sfrive, 
and not remain forever in the darkness of sin. 


It would also be a mistake to assume that 
prolonged effort wIll inevitably lead to enjoyment of 
the results. If a person does good deeds for a long 
từne but engages in killing, stealing, etc. for only a 
short time, will that person go to hell? Therefore, 
these two statements are contradIctory. 


10. What causes view-clinging? 


72 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


A layperson asked the Buddha, "World-Honored 
One, why do outsiders have sixty-two clinging 
views? They accept one of the following views: the 
world 1s permanent, the world 1s Impermanent, the 
world 1s finite, the world 1s infinite, this body truly 
exists, this body does not truly exist, NÑirvana still 
exists, Ñirvana no longer exists, and so on." 


Buddha replied, "Because they accept the identity 
view, which leads to so many clinging views. Do 
you know what the identity view 1s?" 


The layman repled, "Because they see the 
aggregate of form as me, as mine; the aggregate of 
feeling as me, as mine; the aggregate of perception 
as me, as mine; the aggregate of formations as me, 
as mine; and the aggregate of cOnSCIOUSn€SS aS 
mne, as mine. That 1s the identity view." 


Buddha praised the layman: "“That's rightl" 


COMMENT: 


When a person identifies with the five aggregates, 
debates may arise, leading to sixty-two clinging 
views. Whoever realizes that the body 1s a false 
combination of the five aggregates, akin to a flash 
of lightning or a dew drop in the morning, will also 
let go of all clinging views. 


73 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
11. Fetters and were fettered 


Two Bhikkhus argued about the interpretation of 
"fetters" and "being fettered." One person said that 
"fetters" and "being fettered” are two terms that 
have the same meaning. The other person said 
that the two different names have two different 
mneanings. The two argued for a while, and then 
they asked Buddha to resolve the matter. 


Buddha taught that, for example, two cows (one 
black and one white) are tied to a yoke. So, which 
one binds the other, or 1s it the yoke that binds 
both, causing a loss of freedormm? 


Similarly, when the eyes perceive a form and 
"thoughts arise," it indicates being bound (fetters), 
but the eyes and form are originally undisturbed. 
The other five senses—ears, nose, tongue, body, 
and consciousness—are all alike. 


COMMENT: 


Neither the senses nor the obJects perceived by the 
senses are at fault; rather, any fault lies solely In 
"COnSCIOUuSness. ` When COnSCIOUuSneSS 
distinguishes between good and bad, thoughts of 
love and hate, as well as feelings of greed and 
anger, follow. Greed and anger lead to the creatilon 
of karma, which in turn traps sentient beings In 
samsara. On the contrary, 1f feelings of love and 
hate do not arise, greed and anger will not arise. 


74 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


When greed and anger do not arise, karma 1s not 
generated, and abstaining from creating karma 
leads to the cessation of birth and death. 


To illustrate this concept, consider a verse written 
by ancient monks: 


When seerng ƒorm but not bemg attached to ƒorm, 
uuhen hearmg sound buụt not bemg qttached to 
Sound, 

and uuhern no longer clngrng to ƒorm and sound, 

the practtIAoner has entered the palace oƒ Buddha. 


12. Creating joy with a good cause. 


A musical director approached the Buddha and 
said, "I have heard outsiders say that those who 
dance and sing well in a musical, bringing Joy to 
many, will be reborn 1n the Joyful Laughing 
Heaven. Is that true?" 


The Buddha remained silent and did not respond. 
The musical director repeated the question three 
tines. The Buddha said, "Musiclians who dance 
and sing to make others happy may cause their 
mminds to wander, leading to the arising of the 
three polsons: greed, anger, and delusion. As a 
result, musical Iindividuals will be reincarnated 1n 
the Hell of Joyful Laughing." 


COMMENT: 


75 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Many people easily misunderstand and believe 
that by doing anything to make others happy and 
enjoying it, they will earn good merit. However, 
they dont know that there are many different 
SOUrces of Joy. If anyone 1s content with a pure, 
tranquil, moral mind, free from false thoughts, 
that person 1s experlencing the joy of purity and 
liberation. On the contrary, 1ƒ sormeone finds jJoy 1n 
pursung the fíve desires, such as seeking 
beautiful faces and charming singing voices, they 
are living with a wavering mind. This can lead to 
afflictions and worldly joy, creating more causes of 
birth and death. 


Thus, good and bad results appear clearly and 
unmistakably depending on the cause of Joy that 
the artist brings to the audience. 


13. The Dharma is still there. 


Venerable Sariputta has passed away. After the 
layman Cunda finished burning Sariputra's 
corpse, he collected the relics, as well as his bowl 
and robe, to present them to the Buddha. When 
Ananda saw it, he sadly said to the Buddha, 
"Sariputra is my teacher. I used to trust him, but 
now he has passed away. Oh, I am so boredl I no 
longer have the motivation to practice further." 


Buddha asked Ananda: 


76 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Đariputra passed away. Did he bring with hím 
the aggregates of precepts? 


- Venerable sir, not brought with him. 


- Did he bring with hiím the aggregate of 
concentration? 


- Dear World-Honored One, not brought with him. 


- Did he bring with him the aggregate of wisdom... 
and then the aggregate of liberation of knowing- 
and-seeing? 


- Dear World-Honored One, not brought with him. 


The Buddha said, "So, although Sariputta has 
passed away, the Dharma 1s stil there. You 
should practice In accordance with the Dharma. 
There 1s no reason to be sad and bored." 


COMMENT: 


Many people have the habit of depending on 
others but seldom have confidence in themselves. 
While the path of practice may still seem distant, 
1t 1s Important to clearly recognize the Dharma 
that we need to practice and to cultvate 
unwavering faith in ourselves. lf you continue to 
depend on an external teacher, there will be tines 
when you will stumble In the middle of the road 
and find no refuge. Even though the teacher 
shows mercy and helps us, he still has limits. You 
should realize that the Dharma is the true guide 


T7 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


that assists practitoners along their Journey. The 
Buddha stated that the Dharma emphasizes a set 
of  qualtes to be cultivated: morality, 
concentration, wisdom, liberation, and liberation 
of knowing-and-seeing. In other sutras, the 
Dharma refers to the core known as 
Prajnaparamita Wisdom, Dharmakaya, or Original 
Face. Our enduring sanctuary should be learning 
how to live skillfully with the Dharma. You dont 
have to worry about loss or separation. 


14. Easy to forget or easy to remember 


A Brahmin was practicing tantra. One day, he 
came to ask the Buddha, "Sometimes I have 
mmantras that I have never learned, but suddenly 
remember them. Sometimes I have mantras that 
Ive learned by heart, but then I forget them. Why 
does this phenomenon occur? 


Buddha said that there are two reasons as follows. 


1. When you forget, the five hindrances (greed, 
anger, torpor, restlessness, and doubt) cover up 
your mind, making 1t easy to forget. 


2. When you recall any Instruction, your mind 1s 
temporarlly freed from the five hindrances, 
allowing 1t to be clear and retain information. 


Like a bowl of clear water. If mixed with blue, 


78 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


yellow, or red, the water bowl will lose 1ts 
transparency. When you look into the bowl of 
water, it will be difiicult to see your reflection. 
Similarly, when your mind 1s consumed by greed, 
you will lose your mental clarity. 


Like a bowl of clear water being boiled, no matter 
how rmmụch you look at it, you canft see VOUT 
reflection. Similarly, when you becorne angry, VOUT 
mind becomes disturbed, restless, and loses 
clarity. 


Like a bowl of clear water covered with moss, you 
can 't even see your reflection when you look at it. 
When 1n a state of torpor, your mind is foggy and 
1t 1s difficult to remermber things. 


Like a bowl of clear water trermbling and vibrating, 
1s difficult to see your reflection when you look 
1n. Similarly, when you are restless, your mind 1s 
not at peace, mmaking It difficult to remermmber. 


Like a bowl of clear water, both stirred and kept in 
the dark, when you look 1n, you can†t see YÿyOUT 
reflection. Likewise, when the mind is in doubt, It 
becomes blurred and cannot recall events from 
long ago. 


In short, when your mind 1s affected by the Íive 
hindrances, your mmemory will be Impaired. lf your 
mind is free from the five hindrances, VOUT 
1mnemory will be sharp and robust. 


79 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
COMMENT: 


This phenomenon demonstrates that Insight 1s 
already inherent in your ordinary mind and does 
not originate from any external source. When the 
mind is afflicted by abnormalities, it becomes 
agitated and confused, obscuring insight. This 
occurs when the pure mind is obstructed by the 
five hindrances. Therefore, IÝ you wanft VOUT 
wisdom to shine brightly, you should strive to live 
with a clear mind, like a bowl of clear water, and 
then the other five hindrances will no longer cloud 
your mind. Right then, wisdom appeared—not far 
away. 


15. The old is hidden in the young. 


One day, Buddha returned from collecting alms 1n 
the city of Savatthi. That afternoon, feeling a bit 
chilly, he went outside to sit in the sun, lifting his 
robe to expose the wrinkled skin on his back. 
Upon seeing this, Ananda rubbed the Buddha's 
back and lamented, "Ohl The World-Honored 
One's skin 1s no longer as smooth as it used to bel 
Why 1s your back slightly bent forward? Where 1s 
the beauty of your youth?" 


Buddha said, "Thats right, Ananda! The old 1s 
hidden ¡1n the young, and death ¡is already In the 
living. My body will also decay at some point; It's 


80 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
1nevitable." 
COMMENT: 


If there 1s birth, there must be death. If there is 
formation, there will be destruction. 
Impermanence governs the entire world, affecting 
everyone. Even In the case of the Buddha, when 
he still had this body of fabricated cormbination, 
he was also subject to bírth, old age, sickness, 
death, and destruction. Why? It arises from 
specific conditions. 


Some people wonder, "If you are a Buddha, why 
are you aging and eventually die?" Making that 
statement is a significant mistakel Becoming a 
Buddha 1s not about Iinhabiting this stinky skin 
bag. To become a Buddha 1s to develop an 
enlightened mind that perceives the truth. If you 
accept this seventy or eighty-year lifespan as that 
of a Buddha, 1t means defaming the Buddha. It is 
evident that this person has not encountered the 
true Buddha. 


The Buddha once possessed a golden body that 
was six feet tall and adorned with 32 auspicious 
signs, but later lost it. Yet, some people still want 
to practice magic 1n the hope of prolonging their 
lives for thousands of years. Dont they see that 
1s a delusilon? 


When you understand that, you need to make an 


g1 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


effort to practice. Because Impermanence Dursues 
you constantly, and death 1s waiting to strike 
without warning. If you are lazy and let the days 
pass by, there will be tưmes when you wIll regret It. 
How can you think you still have time to make a 
promise to practce 1n the future, today or 
tomorrow? 


16. Is there a Dharma Gate? 


Today, I read the Samyutta Nikaya and came 
across a sutta that I had never encountered 
before. The sutra is titled "Is There a Dharma 
Gate?" 


The Buddha said, "Bhikkhusl It is not due to 
belief, transmission, or education that when your 
eyes perceive a Íorm, your ears perceive a sound, 
YOUT ñoOS€ De€rCeives a scent, etc., you are aware of 
whecther greed, anger, and delusion are present or 
not. Which Dharma Gate does that awareness 
refer to (the one that discerns whether greed, 
anger, and delusion exist In your mind)?" 


COMMENT: 


When discussing the Four EFoundatons of 
Mindfulness, reciting the Buddhas name, or 
contemplating the place before words arise (Hua 
Tou), one can consider it as a dharma gate. 
However, when yoUr six senses perceive the six 


82 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


objects of the six senses, your awareness at that 
từne discerns whether there ¡is greed, anger, or 
delusion 1n your mind or not. That awareness 1s 
the ability already present in your mind. It is 
1ncorrect to refer to that awareness as a dharma 
gate. Who transmitted to you that awareness? Is 
that something you learned2 So, 1s it different 
from Zen Buddhism? 


Simiar to Zen Master Tuyết Phong, upon 
returning from studying at Đức Sơn, a monk 
inqurred, "What can you gaIn from visiting Đức 
Sơn?” 


Tuyết Phong replied, "I go empty-handed; I return 
ermnpty-handed." 


What did Tuyết Phong learn? Is this diferent from 
what Buddha taught ¡1n the above sutra? 
Therefore, Đức Sơn also stated, "Our sect has no 
Words, no sentences, no dharma for people." 


In the past, we only heard the Patriarchs speak, 
but now we hear the Buddha speak ¡in this sutra 
of Early Buddhism. We can clearly see that 
Buddha said this before; Zen ¡is not something 
that was inventedl! 


Now, we live each day with the awareness tO 
distinguish false thoughts. When there are false 
thoughts, you are aware of their presence. When 
there are no false thoughts, you know that there 


83 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


are no false thoughts. The awareness that 
discerns whether false thoughts exist In the mind 
does not belong to any specific dharma gate. From 
whom did you receive that awareness? The 
awareness that discerns whether false thoughts 
exist or not 1s not different from the awareness 
that discerns whether greed, anger, and delusion 
exist or not, as taught by the Buddha 1n the sutra 
above. The sutra discusses greed, anger, and 
delusion, which we briefly refer to as false 
perceptions or false thoughts. 


Thanks to reading the Sutras, we now have a 
deeper and more solid faith in our path of 
practice. Otherwise, well Just keep running east 
and then west, and in the end, we wont get 
anywhere. So, when false thoughts arise, you are 
conscious of their presence, and when there are 
no false thoughts, you are aware of their absence. 
So, what dharma gate 1s this awareness? 


17. Sutra on impermanence of the five 
skandhas 


One day, Buddha was In the land of AyyoJjhà, next 
to the Ganges River. The World-Honored One told 
the Bhikkhus: 


For example, the water of the Ganges River flows 
strongly, condensing I1nto foam. Those with 


84 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


eyesight can distinguish 1t carefully and know that 
1t is neither real nor durable. Why?2 The bubbles 
inside are not very solid. Monksl The Bhikkhu 
carefully examines and differentiates all forms— 
past, future, and present; internal and external; 
øross and subtle; good and bad; near and far— 
knowing that they are not real, but rather 
unstable, like a disease, a boil, a stab, or a killing. 
They are impermanent, empty, and characterized 
by suffering or lack of self. Why? Because the form 
1s unreal. Bhikkhusl For instance, when a water 
bubble forms during a heavy rain, it quickly 
vanishes. A person with clear eyes scrutinizes and 
contemplates, recognizing that it is neither 
genuine nor enduring. Why?2 Because that water 
bubble 1s not real. 


Simlilarly, Bhikkhul Bhikkhus carefully consider 
and distinguish all kinds of feelings, whether past, 
future, present, inside or outside, gross or subtle, 
good or bad, far or near. They know that these 
feelings are not real, unstable, and akin to a 
disease, a boil, stabbing, or killing. They recognize 
that feelings are impermanent, bring sufering, 
and are empty or not-self Why? Because the 
feeling 1s not long-lasting. 


Bhikkhusl For instance, at the end of spring and 
the beginning of summer, there are no clouds or 
rain. When the sun 1s at its peak at noon, we see a 
horse illuminated by flickering sunlight. People 


85 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


with vision carefully observe and discern that it 1s 
not genuine or long-lasting. Why? Because those 
bright horses are not tangible or substantial. 


Likewilse, Bhikkhul The Bhikkhu carefully 
examines and distnguishes all kinds of 
perceptions, whether they are past, future, 
present, inside or outside, øgross or subtle, good or 
bad, far or near. He knows that they are not real, 
unstable, like a disease, like a boil, like stabbing, 
like killing, Imperrmanent, suffering, empty, or nof- 
self. Why? Because perception 1s not permanent. 


Bhikkhusl For ¡instance, a person with keen 
eyesight ventures I1nto the forest In search of solid 
wood. Armed with a sharp axe, they spot a 
straight, lengthy banana tree. Without hesitation, 
they sever the root and discard the top, then 
mneticulously peel off the sheaths one by one, only 
to find no trace of wood. They examine it closely 
and consider its lack of authenticity and 
durability. Why not? Because banana trees are not 
very resilient. 


Therefore, Bhikkhul The BhikkhUu carefully 
observes and discerns all types of mental 
formations, whether they are past, future, present, 
internal or external, gross or subtle, posiftive or 
negative, distant or near. He knows that they are 
not real, but rather Impermanent, akin to a 
disease, a boil, a stab, or a kiling. They are 
character1zed by suffering, emptiness, and lack of 


S6 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


self. Why? Because the other types of mental 
formations are not as enduring. 


Bhikkhusl For Instance, imagine a magician at a 
crossroads casting a spell to conjure soldiers 
riding elephants, infantry, and people with keen, 
discerning eyes, fully aware that they are not real 
or enduring. Why?2 Because those magical things 
are not real. Thus, Bhikkhul The BhikkhUu 
carefully examines and discerns all forms of 
Consciousness, whether past, future, present, 
internal or external, coarse or subtle, posifive or 
negative, distant or near, recognizing their 
1mpermanence, suffering, ermptiness, and lack of 
inherent selfhood. He understands that they are 
not real, but rather transient and akin to a 
disease, a boil, a stab, or a killing. Why? Because 
Consciousness does not durably exist. 


At that time, the World-Honored One spoke the 
following verse to restore this meaning. 


The Buddha satd that one should obserue that ƒorm 
1s ke a ball oƒ ƒoam, ƒeelmgs œre like uuater 
bubbles, perceptitons are like horses made bụ sun 
LUaUe©s, rnental ƒormations are like banana trees, 
and consciousness ts like tlÏusiorns. 


The great uuise person satid that eUeruone should 
SkHUlfullUW use mmmdfƒfulness to obserue that this bodU 
oƒ ftue aggregates ts not real, not sold, and that 
there 1s no such thíng as selƒ or tuhat belongs to 


87 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
sef. 


Once the ƒeelng, uuarmth, and consciousness hque 
deported, the bodu becornes a discarded obJect and 
must be taken to the cerneteru, like an rmanưnate 
piece 0ƒ tuood. This bodU ts deceptIUue; tt can orlU 
ƒool ƒoolsh tmdtutduadls and lacks durabildu, uet 1t 
can cause harm bụ tmyuring and kửlng people. 


Bhikkhus need to pracHice bụ obserumg this bodu 
dau and mrght. There LUlÏ cormne a từne uuhen theu 
Lutill be able to put an end to all condtioned mental 
ƒormations and see thetr mrưnds clearliu and brightlU 
at all từnes. 


The bhikkhus heard the Buddhas words and 
happlly followed his 1nstructions. 


COMMENT: 


This Image i1llustrates the Impermanence of the 
five aggregates that Buddha described very clearly. 


First, the Buddha taught us to contemplate the 
aggregates of form as bubbles. Once it foams, 1t 
doesnt last long. The aggregate of form 1s not a 
permanent existence; It is a temporary result of 
the combination of conditions. For instance, 1n Oour 
bodies, the solid part belongs to the earth, the 
liquid part belongs to water, the breath belongs to 
the wind, and the temperature belongs to fire. The 
temporary existence of the combination of 
conditions depends on theIr sufficiency, and their 


88 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


disappearance on their absence. Therefore, the 
Buddha used a foam ball to illustrate the 
aggregate of form. 


Second, contermnplate the aggregates of feelings as 
unreal as water bubbles. Feelngs are not 
inherently real because they arise when the six 
senses corme Into contact with thelr respective 
objects, giving rise to sensatons such as 
happiness, paIn, neutrality, and so on. But these 
feelings do not last long; they are only fleeting and 
then disappear. Feelings are like water bubbles; 
once touched, they immediately disappear. 


Thrd, it 1s mmportant to recognilze that the 
aggregates of perception are not real, similar to the 
way waves of sunlight appear on the surface of a 
straight road at noon. Due to the reflected 
sunlight, we perceive the sunlight waves flickering 
like a running horse, and so on. The sunlight wave 
1S caused by the reflection of sunlight and 1s not 
real. The same 1s truc of the aggregate of 
perception. Due to the condition of the mind 
following the scene, even though the scene has 
passed, the Images of the scene remain in the 
mind and appear every tne we think about It. 
How can the reflection of a scene be real? 


Fourth, the aggregate of mental formations 1s not 
real. The mental formations refer to the arising 
and passing away of consciousness. In the 
Buddhist scriptures, 1t 1s stated that each moment 


89 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


(about a blink of an eye) Involves sixty thoughts 
arising and passing away. It 1s akin to a flowing 
waterfall, moving continuously and swiftly; it does 
not remain stationary in one place. However, we 
only perceive the deceptive facade of the aggregate 
of mental formations and mistakenly regard it as 
real (such as a banana tree). 


Fiíth, the aggregate of consciousness 1s not real; 1t 
1s only 1llusory. For example, a magician casts a 
spell to transform i1nto a tiger, but the tiger 1s not 
real; Its simply an 1llusion. Consclousness 1s a 
product of diferentiaton; therefore, It 1s not 
tangible. Depending on the karmic nature of living 
beings, consciousness manIfests in different ways. 
For example, this writing desk serves as a Writing 
desk for us, but for termites, 1t 1s their food, and 
so on. So, which distinction 1s correct? Thats why 
the Buddha saidl that the aggregate of 
COnsciousness does not truly exist. 


In summary, the Buddha taught that the Íive 
aggregates of the body (form, feeling, perception, 
mentalÐ fÍormations, and consciousness) are 
1mpermanent. Therefore, the Buddha dispelled the 
mmistaken attachment to the Idea of an eternal self 
in sentient beings. When you clearly see that It 1s 
Impermanent, fake, and temporary, you wil 
gradually lighten your delusive mind that clings to 
an unreal self. Because 1t is not real, what do you 
cling to?). When delusive thoughts of selí-clinging 


90 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


disappear, afflictions such as greed, anger, and 
delusion will also disappear. At this point, the 
cycle of reincarnation has ended, and all suffering 
has ceased. A typical example of this practice 1s 
Avalokitesvara Bodhisattva. After contermplating 
the emptiness of the Íive aggregates with Prajna 
wisdom, this noble 1ndividual gained freedom from 
sufering. 


18. It is the self that is loved the most. 


Whern uou looK around the uuorid, 

uou LuÏi see that n0o one 1s closer to uou than our 
cgo. 

Becqause the ego ts So close, 

uuhen ou ÏoUe Uour ouUn ego, 

be mưndƒul not to harm the egos oƒ others. 


Lady Mallika and King Pasenadi discussed the 
Buddhas teachings together one day. King 
Pasenadi asked, "Whom do you know the most In 
this world?" 


The lady replied, "I love Your Majesty the most.”" 


The lady asked once more, "Whom does Your 
MaJesty love the most 1n this world?" 


The king replied, "I love you the most, no one 
else.”" 


Lady Mallika said, "If Your MaJesty allows, I would 


9] 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
like to express a slightly diferent viewpoInt." 
"Okay, my dear, Just say It." 


"Your Majesty, In truth, I only love myself the most 
1n this worlid." 


The king appeared confused upon hearing It. 
"What does that mean? Dear lady, please provide a 
clearer explanation." 


“Your MalJesty, just because I love mmyself, I want 
Your MajJesty to give me happiness. To make 
mnyself happy, I must love Your Majesty. Only then 
will Your Majesty love me and reciprocate my love, 
so that I can experilence happiness. Because I love 
mnyself, I love Your MaJesty.” 


When the king heard the truth about "love" from 
his most beloved wife, he was shocked. A truth 
that seems toO 1ronIc. 


Lady Mallika continued, "Meanwhile, Your Majesty 
only loves yourself. To clarify, lets suppose that I1f 
I were to love someone else, what would Your 
Majesty think? Would Your Majesty behead this 
concubine?" 


At this point, the king clearly understood. He 
nodded. "Thats right, what you said 1s very 
reasonable. I only love myself. I only love myself." 


Then King Pasenadi and Queen Mallka came to 
see the Buddha. The king wanted to ask Buddha 


92 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


to verlfy what Lady Mallika had said. Through the 
kings presentation, the Buddha listened and 
nodded to accept Lady Mallika's words. On that 
occasion, the Buddha spoke the above verse. 


COMMENT: 


How reasonablel If you honestly reflect on your 
thoughts, you will see that your mind 1s like that. 
Such is the depth of your heart, the profound 
voice of your heart. Your mind has traveled 
everywhere, In all directions, through every place, 
every scene, every person... Who can find anyone 
closer than himself or herself?2 


There 1s nothing more passionate 1n this world 
than the love between a man and a woman. This 
romantic love sometimes exceeds parental love. In 
love, the embrace between a husband and wIÍe 1s 
intense, loving, and Jjoyful. Like Lady Mallika and 
her husband, which couple 1s the best In the 
world2 Its truly heartwarming. Loving both 
spiritually and materially, physically and 
emotionally, 1s a truly complete love affalr. As Lady 
Mallika listened more deeply to her heart, she 
heard her true voice. That voice had been 
concealed beneath countless expressions of love 
for the king over the years they had lived together: 
"I only love myselfl"” I only love myself An equally 
shocking revelation! That's the truth. 


The case of the king 1s similar. The king heard his 


93 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


own heart. The king may be motivated by the 
heartfelt plea to becorme even more cruel and to 
execute "his lover” If the concubine cormmits 
adultery. What is that? It is the king's "self' when 
1t is hurt, lost, lacking in caress, or lacking In 
enjoyment. What ¡is the realty of so-called 
"rormantic love" in this world?2 On the flip side, love 
1Sễ Ooften mmisunderstood, so I1ts Important to 
question what love truly means. 


So, can we love anything2 Observing such a 
challenging situation, one might argue that love 1s 
a mutual exchange involving the physical and 
mmental bodies to solely satisfy the ego. Ño one sees 
the face of love. No one can touch love. Why? 
Because 1t doesnt really exist. But it 1s merely a 
projection of the ego. When you say you love 
Sorneone, you are loving your ego and yourself. So 
"self” 1s the only thíng for you to love. Discussing 
love 1s essentially discussing the "self." So, the self 
1S more precIous than anything In this world. 


Think carefully; you will see that the ego 1s too 
close to you. While you love your "self” and want to 
preserve your "self,” you must respect the "self” of 
others. Because other people love their "self'” as 
mnuch as you do. So don't hurt other people's egos. 
A person who wants to have a noble and holy life 
mnust live in this manner. Respecting the "self' of 
others means honoring therr freedom and equality. 
If your le and the lives of others are built on a 


94 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


foundation of freedom and equality, then lie 1s 
worth living. Happiness does not need to be 
pursued; it will manifest on its own. 


If you don 't behave 1n that manner, happIness 1n 
this world 1s merely an alluring 1llusion. Everyone 
rushed to find it, only to suffer hardship and 
boredom, surrounded by so much suffering. That's 
a rather harsh truth. Even 1f you dont agree, the 
truth 1s still present. Thats why lie has many 
dissatisfying things happening. Who is responsible 
for bringing suffering Into this liíe2 NÑo onel Only 
the "self' (ego) causes us to suffer. To create a 
relatively comífortable lie for each other, practice 
living by this advice: 


Thus, when you love your own ego, 
be mindful not to harm the egos of others. 


95 


PHÂN II 
TRÍCH GIẢNG KINH PHÁP CÚ 


1. Khen chẽ không thật 
Xưa ưị lai uà nau 

Đâu có sự kiện nràu 

Người hoàn toàn bị chê 
Người trọn Uuẹn được khen. 


Bình: 


Người hoàn toàn bị chê xưa nay và mai sau chưa 
từng có. Người trọn vẹn được khen xưa nay và mai 
sau chưa từng có. 


-Như kẻ uống rượu, được bạn rượu khen. Kẻ cướp, 
được đồng đảng khen. Những kẻ xấu xa như vậy, 
vẫn có người khen, đâu hắn đã hoàn toàn bị chê. 


-Rồi hiền như Phật, vẫn bị ngoại đạo chê. Như 


96 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
chúa .Jesus rồi cũng bị đóng đỉnh trên thập tự giá. 


Như vậy để thấy rằng việc khen chê ở giữa cuộc đời 
này không phải là chân lý. Người được khen nở lỗ 
mũi, người bị chê xụ mặt, là người ngu si, là kẻ 
khờ. Chớ vì sự khen chê mà lấy đó làm cuộc sống, 
hãy sống hợp lẽ đạo mà xa lìa khen chê. 


Người Phật tử hãy giữ vững lập trường mà đừng 
lầm lẫn giữa khen và chê. Đừng để cái khen và chê 
nó xoay ta, chủ động đời ta. Ai khen ai chê cũng 
mặc, hễ biết mình sống hợp đạo lý thì thôi. 


Mặc người chê, mặc kẻ giẻm 
Lấy lửa đốt trời thêm nhọc xác. 
(Chứng Đạo Ca) 


2. Sỉ mê là gốc đau khổ 
Đêm dài Uớt người thức 
Đường dài uới kẻ mệt 

Luân hồi đàt kẻ ngu 

Không hiểu chân diệu pháp. 


Bình: 


Với người thức không ngủ được, thấy đêm sao mà 
dài lê thê. Với người đi mệt, thấy con đường nó sao 
mà đài xa xôi diệu vợi. 

Với kẻ ngu thì, thấy cuộc luân hồi dài đăng đẳng 
không có ngày kết thúc. Bao nhiêu nỗi khổ đau đè 


97 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


nặng trên kiếp người. Ở trong cuộc luân hồi không 
tìm 


đâu được lối ra. Và khổ thay đã là kẻ ngu thì có 
biết đâu là cuộc “luân hồi”! Và có bao giờ nghĩ đến 
phải ra và tìm đường thoát ra. Nhưng thực trạng 
cái khổ đau niềm tủi nhục cứ khắn chặt con người 
họ, và họ phải tự thấy cuộc đời, cái dòng đời này, 
thật ê chề, thật ngao ngán. Sự thật đó chẳng khác 
nào kẻ thức khuya không ngủ trong đêm, thấy 
đêm dài lê thê, và kẻ lữ hành đang trên đường cảm 
nghe mình mệt mõi và nhìn lại thấy con đường hãy 
còn xa thăm thẳm, người mệt, thân nhừ, tất cả việc 
trước mắt thấy ê chề ngao ngán. Người ngu ở giữa 
cuộc đời này là như vậy đói 


Tội nghiệp thay! Con người nào hay ngoài nỗi cơ 
cực của kiếp người, còn có đời sống siêu thoát, đời 
sống an lành. Đó là đời sống của người hiểu chân 
diệu pháp. Không hiểu “chân diệu pháp” con 
người sẽ khổ đau mãi mãi trong kiếp luân hồi. 
Chân diệu pháp chính là Phật pháp. 


3. Biết được lỗi mình mới khó 


Dễ thau thấu lỗi người 
Lỗi mình biết mới khó 
Lỗi người ta phanh tìm 
Như tìm thóc trong gạo. 
Còn lỗi mình che đậu 


98 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Như kẻ gian giấu bài. 


Bình: 


Dã thấy lỗi người việc ấy không khó, chỉ cần nhìn 
sơ qua là mình thấy người đó có lỗi rồi. “Vạch lá 
tìm sâu, quét nhà ra rác” điều này quá rõ ràng. 
Thấy lỗi người không khó. 


Thấy lỗi mình mới thật là khó. Vì thông thường 
mình vốn thương mình, thì có bao giờ mình chịu 
cho mình là xấu (có lỗi thì thành xấu), vậy nên có 
mấy người chịu trở lại tìm lỗi mình, mặt mình dính 
lọ thì có bao giờ mình thấy, nếu không có người 
chỉ, không biết xem gương. 


Vậy đó mà với lỗi người thì ta phanh tìm không bỏ 
sót. Người ta có giấu mình cũng phải tìm bươi móc 
cho ra. Việc này giống như việc lượm thóc trong 
gạo. Gầm đầu lượm từng hạt, lượm thật kỹ. Cái tật 
này gần như muôn đời ở một con người. Đó là gần 
như bản chất, một thứ bản chất xấu xa tồi bại. Nó 
được coi là rất trái với thánh đạo. 


Ngược lại, với lỗi mình thì bưng bít, che đậy giống 
như người cờ gian bạc lận, giấu đi con bài của 
mình v.v... để phòng thủ thắng kẻ khác. Một sự 
giấu giếm thật khéo léo thật tính vi. 


Cái tật chúng sanh là như vậy. Mấy ai chịu gan dạ 
phơi bày lỗi mình. 


Đức Phật đã nói như vậy, là trước chỉ cho con 


99 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


người thấy rõ sự lầm lẫn của mình, thấy rõ ngõ 
ngách của tâm hồn mình. Thấy rồi để mà khéo 
chừa đi. Là một 


Sa Môn, một người tu chớ có thấy lệch lạc như 
vậy. Mà lúc nào người Sa Môn cũng phải biết rõ lỗi 
của mình để phát lồ sám hối. Phát lồ tức là phơi 
bày lỗi lầm, không giẫu giếm, mà đưa ra trình lên 
trước đại chúng, nhận khuyết, nhận lỗi cầu xin 
sám hối. 


Ngài Huệ Năng đã dạy: Thường biết lỗi mình, chớ 
biết lỗi thế gian. 


Tu là cốt để biết rõ mình. Muốn biết rõ mình phải 
“biết lỗi” mình. Tu mà không biết lỗi mình thì 
không bao giờ tu tiến được. Những lỗi hiện đời và 
lỗi từ vô thủy, biết bao lỗi, thế mà không biết, thì 
sao gọi là tu? Tu là sửa. Sửa là sửa lỗi. Sửa lỗi 
thành không còn lỗi nữa gọi là tu. Không như vậy, 
gọi tu là tu làm sao? 


Vậy chớ có biết lỗi người. Phải thường biết lỗi 
mình. Được vậy trong tương quan cuộc sống mình 
không bị thiên hạ ghét. Mình không nói lỗi người 
thì ai ghét mình. Và trong việc tu hành, ngày cảng 
tiêu được tội lỗi, nghiệp chướng vơi đi, tâm trí 
ngày càng sáng thêm. Niềm an vui ngày càng rộng 
mở. Cuộc sống ngay đó được hạnh phúc. Không 
cầu mà được. 


100 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
4. Thắp sáng trí huệ 


Như giữa đống rác nhớp 
Quăng bỏ ngoài đường lớn 
Chỗ ấu nở hoa sen, 

Thơm sạch đẹp lòng người. 
Cũng Uuậu giữa quần sanh, 
Uế, nhiễm, mù, phàm tục, 
Đệ tử bậc chánh giác 

Sáng ngời ướt trí tuệ. 


Bình: 


Trong chỗ nhơ nhớp mà sanh hoa sen. Hoa nở 
thơm sạch, đẹp lòng người. 


Ở trong các pháp thế gian: khổ, không, vô thường, 
vô ngã, bốn điều này người thế tục cho là thường, 
lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn việc: vô thường không 
phải thường, vô ngã không phải ngã, khổ không 
phải lạc, nhớp không phải tịnh. Vậy mà họ thấy 
thường, lạc, ngã, tịnh, cái thấy như vậy là không 
đúng sự thật. Như bàn tay trắng mà thấy là bàn 
tay đen. Thấy như vậy là thấy mù. Một cái thấy 
hoàn toàn không đúng sự thật. 


Với các pháp giữa này, người phàm tục đều thấy 
như vậy, nên gọi là mù. 

Từ cái thấy mù như vậy mà chấp lấy các thứ uế 
nhiễm của thế gian làm sự sống. Chính vì bằng cái 
thấy mù tối như vậy, nên các pháp ấy đã trở nên 


101 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


trói buộc, làm thống khổ cho người. Đã dính mắc 
vào nó mong gì thoát ra, càng giẫy giụa nó càng 
khắn chặt. Như những con rắn đã quấn vào mình 
mà càng vùng vẫy thì nó càng siết cứng và cắn rứt. 


Ngược lại đối với bậc đệ tử bậc Chánh giác, hàng 
Sa Môn, đối với các vật gọi là uế nhiễm: khổ, 
không, vô thường, vô ngã. Thấy đúng như thật. Cái 
thấy ấy như đầu đen thấy là đen, bàn tay trắng 
thấy là trắng. Thấy như vậy là cái thấy của con mắt 
sáng. Thấy đúng như thật. Cái thấy đó là trí tuệ. 


Ở trên tướng uế nhiễm mà thấy đúng như thật, thì 
ngay đó đã được giác ngộ đúng đắn, tức được 
chánh giác. Cái thấy đó là sáng ngời trí tuệ, đâu 
còn lầm lẫn nữa. Vì vậy mà giải thoát được ngay 
trên nó, giải thoát vươn lên tỏa rộng đời sống 
thanh tịnh ngay trên nó, có khác gi hoa sen mọc 
lên nở đẹp giữa nơi nhơ nhớp. 


Từ cái thấy này, nếu ở trong pháp Đại thừa, tức 
thấy rõ “Phiền não tức bồ đề”. Ngay chúng sanh 
tức là Phật. Ngay cảnh giới chúng sanh nhơ xấu, 
tức là cõi Phật thanh tịnh đủ bốn tánh: Thường, 
lạc, ngã, tịnh. Và để phân biệt bốn tánh: Thường, 
lạc, ngã, tịnh của chúng sanh (bốn cái thường 
không thật) gọi đây là Chơn thường, Chơn lạc, 
Chơn ngã, Chơn tịnh. 


5. Cội gốc luân hồi 


102 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Không có một pháp khác 
Quần sanh bị bao phủ 

Ngàu đêm chạu luân chuuển 
Như bao bọc bởi si 

Và ai phá được si 

Đâm thủng khối u ám 

Chúng không lưu chuuển nữa 
Trong chúng, nhân không còn. 


Bình: 


Tất cả chúng sinh sỡ dĩ bị luân chuyễn trong 
sáu đường không có ngày cùng, đều bởi không 
thấy được lẽ thật mà khởi tâm điên đảo chớ không 
có gì khác. Không thấy được lẽ thật tức gọi là sỉ 
vậy. Cho nên đầu tiên Phật dạy hàng Tỳ Kheo phải 
thấy rõ Tứ đế như thật. Tiến lên dùng trí Bát Nhã 
soi thấy năm uẩn đều không. Cả hai đều khởi đầu 
bằng trí tuệ, nghĩa là thấy mình đúng như thật, 
thấy sự vật đúng như thật, tức phá được si, dứt 
nhân luân hồi. 


PART II. DHARMA TALKS ON THE 
DHAMMAPADA 


1. Neither praise nor criticism indicates the 
truth. 


In the past, present, and ƒuture, 
no one 1s completelu crứicized 


103 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


or completelu pratsed. 


COMMENT: 


In the past, present, and future, no one 1s 
cormpletely criticized. In the past, present, and 
future, no one 1s cormpletely praised. 


A person who drinks alcohol will be praised by his 
drinking companion. A robber will be praised by 
fellow gang members. Society does not fully 
criticize such evil Iindividuals because there are 
still people who praise them. 


The compassionate Buddha was still criticized by 
non-believers. For 1Instance, Jjesus was also 
crucified on the cross. This observation Indicates 
that praise and criticism 1n this lie may not reflect 
the truth. People who respond to praise by flaring 
ther nostrils and to criticlsm by fÍrowning are 
foolish and unintelligent. Dont let your le be 
dictated by praise and criticism. Live by moral 
principles and avoid both praise and criticism. 


Buddhists should maintain their position and not 
be swayed by pralse or criticism. Don't let praise 
and criticilsm sway you; take the initiative In your 
lie. It doesn't matter who pralses Or CTrIfiClZes. As 
long as you know that you live ethically, you will 
be fine. 


lgnore the crttictsm and siander. 


104 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


CrrHctsm 1s like a fre burning trm the sKU— 1fS Just 
pormtless. 
(The Song of Enlightenrment) 


2. Ignorance is the root of suffering. 


The rught 1s long ƒor the sleepless. 

The roqd ts long ƒor the trred. 

The samsard 1s long ƒor the ƒoolish, 

uuho don't understand the true teachững. 


COMMENT: 


For those who struggle to sleep, the night feels 
endless. For those who are weary from walking, 
the road seems long and distant. For fools, the 
cycle of reincarnation 1s long and endless, with no 
conclusion in sight. So muụch suffering weighs 
heavily on human existence. IÏn reincarnation, 
there appears to be no way out. Unfortunately, 1f 
you are Ignorant, you may not know what 
"reincarnation" meansl Have you ever considered 
finding a way out? But the harsh truth of suffering 
and humiliation continues to plague them, and 
they must witness for themselves that lie, this 
very life, 1s genuinely humiliating and frustrating. 
Indeed, a person who stays up late and does not 
sleep at night, observing the long night, and a 
weary traveler on the road looking back to see the 
distance still far away, feeling tired and weak. 
Everything in front of me feels dull and weary. 


105 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Foolish people 1n this life are like thatl 


What a pityl Many people are unaware that, in 
addition to the hardships of human life, there are 
also experiences of transcendence and peace. That 
1s the lie of someone who comprehends the true 
and wonderful Dharma. Without understanding 
the "true and wonderful dharma,'" people will 
suffer Indefinitely through reincarnation. The true 
and wonderful Dharma 1s the Buddha Dharma. 


3. It's hard to know your own mistakes. 


] ts easu to see the ƒaults oƒ others, 

but tt ts hard to see one S ouun ƒquÏts. 
People oƒften search ƒor the ƒqults oƒ others, 
like sỨững rice to fmd grứ, 

but conceal thetr ouun ƒquÏlts, 

like cheaters hidimg cards. 


COMMENT: 


Its not difficult to notice other people's mistakes. 
With Jjust a glance, you can spot other people's 
mnmistakes. The ancients said, "If you point out any 
øroup of leaves, you will see a worm. Just like 
when you sweep the house, you see trash." 
Therefore, 1t is not difficult to notice other people's 
mmistakes. 


It can be really difficult to see your own mmistakes. 


106 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Many people are not willing to admit that they are 
flawed because they fear being perceived as bad. 
As a result, very few Individuals take the time to 
reflect on their own shortcomings. If your face has 
a bit of soot on it, how can you see it unless 
someone else points it out, or 1f you dont know 
how to look 1n the mirror? 


Meanwhile, people typically still enjoy finding 
faults In others and not letting them go unnoticed. 
People stil enjoy uncovering others' hidden 
mistakes. Just as when you re sorting through rice 
to remove any bad grains, you bow your head and 
carefully sift through each grain. This bad habit 1s 
almost ¡ingrained in normal people, almost 
intrinsic, a very negative and harmful quality. 
That bad habit 1s Inconsistent with the noble path. 


On the contrary, many people tend to scheme to 
conceal their own mistakes, much like a cheater 
hiding cards, In order to seize an opportunIty to 
win the game. They hide therr faults very cleverly 
and sophisticatedly. Thats the way most living 
beings are. Very few people dare to admit their 
own faults. 


The Buddha stated In the verse that practitioners 
need to clearly see their faults and observe theIr 
minds deeply to recognize their faults. By 
observing, they can develop the skill to avoid 
future mistakes. Especially for monastiCs, 1t 1S 
essential for them to recogn1ze their faults, engage 


107 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1n penitent rituals to acknowledge their mistakes, 
and demonstrate remorse. 


Huineng taught, "Always be aware of your own 
faults, not the faults of the world." Cultivation 1s 
essential for gaining a clear understanding of 
oneself. If you want to understand yourself clearly, 
you must "acknowledge your mistakes.' lf you 
practice without being aware of your mistakes, 
you will never Improve. There are countless 
mmistakes 1n life, and they have been occurring 
since the beginning of tĩne. lf you are unaware of 
them, can you truly consider It practice? To 
practice 1s to Improve. Correcting 1nvolves Íixing 
errors. Please correct the error so that there are no 
more errors. Thats called practice. If Its not like 
that, how can you call it practice? 


Therefore, dont pay attention to other people's 
mistakes. Just acknowledge your own mistakes. 
In liíe, having good relationships means you will 
not be hated by others. If you dont talk about 
other people's mistakes, who will hate you? While 
practicing 1n this manner, you gradually eliminate 
more and more mistakes, reduce negative karma, 
and your mind becomes I1ncreasingly clear and 
bright. Your happiness is growing steadily. Your 
le will become happy right there. You don't need 
to pray for happIness; it comes to you naturally. 


108 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
4. Light up wisdom 


Amidist the dưữtu garbage on the mmam road, 

a lotus ƒlouer can bioom, ƒragrant, clean, and 
beautful. 

Sưmarlụ, m the rmidst oƒ a uUorld öoƒ mpure, bững, 
Luorldlụ people, 

a disciple oƒ the Buddha shimes Lufth uuisdom. 


COMMENT: 


In a dirty place, a lotus flower is born. Flowers 
bloom, emitting a fragrant, clean, and pleasing 
aroma, and they are pleasing to the eye. Worldly 
dharmas have fÍour characteristics: suffering, 
emptiness, impermanence, and non-self. Worldly 
people mistakenly consider things to be 
permanence, happIness, selfhood, and puUrIty. 
These are four concepts: Impermanence 1s not 
permanence, selflessness 1s not selfhood, suffering 
1S not happiIness, and filth is not purity. Yet people 
in the world see the world as one of permanence, 
happiness, selfhood, and purity. Such a 
perspective 1s not accurate. Similarly, a white 
hand 1s mistakenly perceived as a black hand. 
Seeing like that 1s blind sight. That viewpoint 1s 
entirely false. 


In a world like this, ordinary people perceive 
things in this way, so they are labeled as blind. 
From such a blind view, one accepts the world's 
1mpurities as one's lie. Due to such a blínd view, 


109 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


those principles have become restrictve and 
distressing for people. Once attached to it, you will 
find it difficult to escape; the more you struggle, 
the tighter 1t becomes. Like snakes coiling around 
a persons body, the more the person struggles, 
the tighter they are constricted and bitten. 


On the contrary, the disciples of the Enlightened 
One, the Bhikkhus, perceive the characteristics of 
thngs as impurites: suffering, empftiness, 
1mpermanence, and non-self. The monastics saw 1t 
as it was. That sight is like seeing a black head as 
black and a white hand as white. Seeing 
something like that brightens the eyes. Seeing 
things as they truly are. That seeing 1s wisdom. 


If you observe impure appearances and perceive 
them as they truly are, that perception 1s already 
true awareness, also known as  right 
enlightenment. The sight is bright with wisdom, 
no longer confused. Therefore, liberation 1s evident 
in what 1s observed, and it ascends to propagate 
pure life Just beyond the perception of this world. 
It is no diferent from a lotus flower growing and 
blooming beautifully In a filthy place. 


From this perspective, In the Mahayana tradition, 
1t becomes clear that "Defilement is Bodhi." Every 
living being is already a Buddha. Even in the 
realm of impure and unattractive living beings, the 
pure Buddha realmn manifests with all four 
characteristics: permanence, happiness, self, and 


110 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


purty. And to distnguish the fÍour natures 
"permanence, happiness, self, and purity" that are 
confused by sentient beings (that 1s, the four 
unreal permanences), people call them True 
Permanence, True Bliss, True Self and True 
PurIty. 


5. The root of samsara 


Sentient berngs are reuolumg dau and rught 
tm the cụcle oƒ samsara because 

theu are enueloped tr Ignorance 

and hque no other reqsor. 

Those uuho can break ƒree ƒrorn ignorance 
LUÏÏ no longer be spun. 


COMMENT: 


All sentient beings are trapped 1n the endless 
cycle of samsara because they are unable to 
perceive the truth and have a distorted mindset, 
with no other explanation. Not being able to see 
the truth ¡1s called Ignorance. Therefore, the 
Buddha first taught Bhikkhus to clearly see the 
Four Noble Truths as they truly exist. Then, they 
step up to use PraJjna wisdom to see that the five 
aggregates are empty. Both methods begin with 
wisdom, which involves seeing oneself as one truly 
1s and perceiving things as they truly are. This 
entails dispelling ignorance and putting an end to 
the causes of reincarnation. 


111 


PHẦN II 
DIỄN GIẢNG 


1. Đặt lại vấn đề tu cho hàng Phật tử tại gia 
Tu là gi? Là sửa. 
Vậy Phật tử có tu chưa? 


Phật tử đi chùa cúng Phật để làm gì? Việc ấy có gọi 
là tu không? 


Cúng Phật để xin cầu an hay cầu siêu? Đó là việc 
của Phật tử? 


Từ việc này hỏi lại Phật tử. Thí dụ: Phật tử có con 
cái nó về thăm mình, cho tiền cho quà rồi nó đòi 
hỏi mình phải đáp ứng lại nó việc này, việc nọ... thì 
hỏi mình có vui mà nhận quà của chúng không? 
Chúng là con cái mình mà lại đặt điều kiện với 
mình buộc mình phải thỏa mãn cho chúng khi 
mình nhận tiền của, lễ vật của chúng? 


112 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Con cái như vậy là có tốt với cha mẹ không? Phải 
là con hiền con thảo không? Một bậc cha mẹ 
nghiêm chỉnh đúng đắn có chấp nhận yêu sách vô 
lối như vậy của con cái không? 


Ở đây việc cúng kiến của Phật tử cũng vậy. Cúng 
Phật một số lễ vật, tiền của nào đó rồi mong cầu 
Phật phải độ cho mình điều này điều nọ. Phật phải 
giúp cho thân nhân minh siêu, giúp cho minh an, 
thỏa được những việc muốn của mình trong cuộc 
sống. Mua may bán đắt, tai qua nạn khỏi, gia đạo 
yên lành, con cái nên danh nên phận v.v... biết 
bao nhiêu việc mình đòi hỏi ở đức Phật với một mớ 
lễ vật như vậy? 


Như vậy đó là mình đã tu chưa? Tu là sửa. Ở đây 
mình có sửa gì không? Minh chỉ có tham thôi, 
không có sửa gi cả, phải vậy không? Mà tham tức 
là trái với sự tu rôi. Tu là sửa. Sửa là sửa tham 
sân si để lần hồi tham sân si không còn nữa. Như 
vậy mới gọi là tu! Chứ tu gì mà mỗi ngày lòng 
tham thêm nhiều. 


Đem nải chuối, ốp nhang cúng Phật cầu được việc, 
mừng quá, sau đem hai nải, hai ốp cầu thêm 
nữa..., như vậy đó là mỗi ngày lòng tham thêm 
lớn. Và lúc nào việc cầu không còn linh nữa, kiếm 
chùa khác, Phật khác linh hơn. 


Việc cúng kiến đi chùa như vậy ở Phật tử, đó là 
cái duyên dễ bước vào tà đạo, bước vào mê tín dị 
đoan. Nghe ở đâu có gì linh thiêng hiển hách, có gì 


113 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


lạ một chút là rủ nhau kéo đến xin xỏ nọ kia v.v... 
gặp tà ma dẫn dụ là đi vào đạo tà mất nhân chánh 
giáo. 

Đó là chỗ đáng tiếc cho qui Phật tử. Đã có tâm tốt 
mà gieo nhân không chính xác, không cần hiểu 
Phật pháp ra sao. Thành ra cũng đồng làm một 
việc mà người hiểu biết thì có kết quả tốt, còn 
người không hiểu biết thì kết quả chẳng ra gì. 


Cũng chỉ một ốp nhang nải chuối mà người hiểu 
được Phật pháp thì gặt được pháp lành an vui, còn 
người không hiểu thì chỉ thêm sự rối rắm đau 
buôn, nếu không nói là hoài công vô ích. 


Nói như vậy để Phật tử thấy rõ chỗ tu chớ không 
phải nhằm trách cứ gì Phật tử. Thật ra cái lỗi 
không phải ở Phật tử, mà nếu có nói thì đó là lỗi 
của những Tăng Ni nào đó. Các vị ấy đã vô tình 
hay cố ý đưa các Phật tử vào chỗ nhận thức lệch 
lạc. 


Người Phật tử đến chùa xin cúng 100 đồng. Vị trụ 
trì hay người có trách nhiệm thâu tiền liền hỏi: 


-Phật tử muốn cầu gì? (Hỏi và hướng dẫn) Cầu an 
hay cầu siêu? 


Và lắm lúc vị đó còn tâm lý hơn, tìm hiểu về gia 
đình của Phật tử, biết có chuyện gì đó không ổn thì 
gợi ý cầu nguyện cho v.v... Phật tử thiếu hiểu Phật 
pháp liền đó nghe mình được người Thầy chăm sóc 
cẩn thận, bèn thích ý. Và cứ vậy, nhờ Thầy giúp 


114 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


cho việc này, việc nọ qua cúng kiến, câu an, cầu 
siêu... 


Tại sao khi Phật tử cầm tiền, dâng lễ vật cúng kiến, 
nếu người Thầy có hỏi cầu gì? Phật tử lại không trả 
lời rằng: 


-Con không cầu gì khác, chỉ cầu cho tam bảo 
trường tồn để độ thoát chúng sanh trầm nịch. 


Vì vậy việc Phật tử đi chùa, cúng Phật, lễ Phật phải 
được đặt lại. 


Việc tu ở Phật tử phải được đặt lại. 


Trước hết Phật tử đến chùa để cúng dường Tam 
Bảo. Việc cúng dường này có nghĩa là góp một 
phần tài lực để duy trì ngôi Tam Bảo cho còn mãi 
mãi ở đời. Mà đại diện ngôi Tam Bảo là Tăng Bảo. 
Như vậy, cúng dường Tam Bảo có nghĩa là cúng 
dường cho Tăng Bảo. Khi cúng lòng những mong 
sao cho ngôi Tăng Bảo có được nguồn sống mà 
duy trì Phật Bảo, Pháp Bảo. Chư Tăng có sống thì 
ngôi Tam Bảo mới thường trụ ở thế gian và làm 
ngọn đèn sáng cho chúng sanh hướng tới để tiêu 
trừ bao nỗi vô minh hắc ám. 


Phải biết việc khai mở đạo mầu là quý báu vô 
lượng, vì việc ấy mà cúng dường nên phước đức 
theo đó cũng vô lượng. Cúng dường như vậy là 
không vì việc riêng mà chung cho cả Tam Bảo, cho 
cả chúng sanh, nên dù không câu gì khác mà 
phước đức vẫn to tát. Việc cúng dường này không 


115 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


phải nhằm chuyển đổi lòng tham, không phải 
chuyển từ cái tham lệch lạc thành cái tham chính 
đáng, đã tham thì không cái nào chính đáng. Ở 
đây nói là nhằm hướng dẫn để xác định về nhận 
định chính đáng trong việc làm, nhằm xây dựng 
cho Phật tử có được chánh kiến, có được cái nhìn 
đúng đắn khi đi vào ngôi nhà Phật pháp. 


Như đã nói: Trước là giữ vững ngôi Tam Bảo. Giúp 
Tăng Bảo được sống còn để tiếp nối ngọn đèn 
chánh pháp của Phật. Kế đó Phật tử phải chịu khó 
học hỏi nghe pháp. 


Đến chùa, nếu chỉ một bề lo cúng dường cơm áo 
(tứ sự) không, chưa đủ. Người Phật tử phải trau 
giồi thêm Phật pháp với chư Tăng Ni nữa. Có vậy, 
việc Phật pháp mới sáng ra và việc tu theo đó mới 
có lối vào, khi hành không sai lạc. 


Đó là việc chính yếu, Phật tử phải chú ý. Tu mà 
không học là tu mù. Vả lại đó cũng là trợ duyên 
cho Tăng Ni tự trau giồi để đáp ứng lại chỗ cầu học 
của Phật tử. Chứ không, không ai hỏi gì hết, khiến 
Tăng Ni có người cũng lơ là sự tu học kinh điển. 
Để rồi qua ngày đoạn tháng, chỉ làm một việc cúng 
kiến lặt vặt có chừng. Như vậy, uổng phí cho cả đời 
xuất gia học đạo. 

Phật tử đến chùa, phải câu học Phật pháp, và chỉ 
nên nói về những vấn đề Phật pháp, chớ nên đem 
việc thế sự lạm bàn. Chỉ mất thời giờ vô ích và làm 


rối tâm người tu. 


116 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Phật tử học tu là tu như thế nào? 


Có ai hỏi: Là Phật tử, sau khi chết đi về đâu? Phật 
tử sẽ trả lời làm sao? 


Nếu mình tu cầu về cõi Phật, mà đạo nghiệp chưa 
tròn, Phật và Thánh chúng không rước thì mình về 
đâu? 


Mình sẽ ú ớ về điều này! Vì vậy Phật tử chưa nắm 
vững đường lối tu. 


Phải biết trong Phật giáo có chia ra làm ngũ thừa, 
là năm thừa, năm từng bậc để người tu hướng đến. 
Năm thừa là: Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh văn 
thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. 


Với nghiệp nhân cho các thừa cũng phải biết qua. 
Thí dụ ở Nhân thừa, tu nhân gì sẽ được sanh về 
cõi người? Muốn sanh về cõi người phải giữ năm 
giới làm căn bản. Ở Thiên thừa, muốn sanh về cõi 
trời phải tu Thập thiện v.v... Người Phật tử phải 
biết qua những điều như vậy để xác định hướng ổi 
của mình, để biết rồi mình sẽ đi về đâu. 


Như bây giờ mình không đủ điều kiện sanh về cõi 
Phật mà bình sinh mình khéo giữ được năm giới, 
thì biết chắc là sau khi chết mình sẽ sanh lại làm 
người. Và do tu pháp lành nên thành người có đức 
hạnh được vào hàng tôn quý, giàu có sang trọng 
v.v... Biết được vậy, không sanh (tâm) nghi ngờ, an 
tâm tu tập pháp lành. 


117 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Phật tử tu pháp lành của phần mình là tu làm 
sao? 


Đây là việc tu của người Phật tử tại gia. Phật tử đã 
thọ quy giới rồi. Giới thứ nhất, không giết hại, Phật 
tử phải vâng giữ không nên giết người, không nên 
giết các loài sinh vật bừa bãi. Phải giới hạn tối đa 
trong hoàn cảnh điều kiện của mình, cố tránh nợ 
sanh mạng càng nhiều càng tốt. 


Giới thứ hai, không trộm cắp, Phật tử đã vâng giữ 
rồi không nên tái phạm. Không được trộm cắp của 
người bằng bất cứ hình thức nào, hoặc gián tiếp 
hay trực tiếp cũng đều không nên. 


Giới thứ ba, không tà dâm. Phật tử phải thể hiện 
đời sống lứa đôi một cách chơn chánh, tránh các 
trường hợp lang chạ, ngoại tĩnh. 


Giới thứ tư, không nói dõi, Phật tử phải thành thật, 
dù trong công việc mua bán đổi chác, không nên 
lừa lận người. Buôn bán làm ăn thì phải có thịnh 
có lời, nhưng đồng thời phải nhắm trên công sức, 
trên mồ hôi trí tuệ mình. Tránh mọi trường hợp 
nhằm bóc lột tài lực, nhân lực người. Cắt giá ăn 
tiên, tráo trở mặt hàng, lật lọng giao kèo hợp đồng, 
bội tín trong công việc làm ăn v.v... Ủy tín người 
Phật tử được xác định phần lớn trên việc này. 


Giới thứ năm, không uống rượu, điều này quan 
trọng đối với người nam. Người Phật tử nam phải 
khá chinh phục mình về việc này. Trong cuộc 


118 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


sống, không tránh khỏi giao tế, nhưng đối với việc 
rượu chê, phải khéo linh động làm sao không phải 
vướng vào. Hay ít ra hoặc vướng vào cũng phải biết 
đường ra. Uy tín con người nằm trên chỗ tỉnh và 
say. Phật tử phải khéo chế ngự mình. Đã thấy rõ 
tác hại của rượu trên mọi mặt thì nên tránh xa 
càng tốt. Phật tử lúc nào cũng phải tỉnh sáng. Có 
tỉnh sáng mới thấy được vấn đề phức tạp khác 
đang bao quanh cuộc sống của mình. Nhất là màn 
tối vô minh hãy còn dày đặc, Phật tử hãy thoát ra 
khỏi mọi sự nghiện ngập! 


Là Phật tử, còn tại gia cư sĩ không phải tu gì nhiều 
hơn, nếu có đủ duyên tiến xa hơn càng tốt. Nếu 
không, chỉ giữ chừng ấy việc là đã quý lắm rồi. 


Phật tử ngoài chiều tu tiêu cực (chỉ lo cho mình 
đừng phạm năm giới) còn phải phát huy trên chiều 
tích cực. Tức nhằm giúp người, tạo duyên cho 
người cũng được như mình. Việc này cần phải 
khéo làm trong tin thần cởi mở, chân thành vì 
người, không một ý đồ vụ lợi riêng tư nào. Làm thế 
nào, nơi nào có bóng dáng Phật tử là nơi đó có 
cuộc sống tươi mát, có sự ấm êm hạnh phúc. Gia 
đình có Phật tử thì gia đình hạnh phúc. Láng giềng 
có Phật tử thì láng giềng thêm vui. Người đời có 
Phật tử thì có sự ấm áp, có được yên lành. 


Phật tử phải là hiện thân Phật pháp sống đi vào 
cuộc đời. Chớ nhịn Phật pháp trên hình tượng 
Phật, hãy nhìn Phật pháp ở nơi mình, và ở ngay 


119 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


trong lòng cuộc sống. Phật pháp phải là pháp 
sống, không thể là pháp chết được. 


Phật tử muốn tuyên dương Phật pháp, hãy tự 
mình sống đúng như Phật pháp. Đó là sự cúng 
dường cao tột nhất. Chư Phật sẽ nhất tâm tùy hỷ 
cho người có trình độ sống như vậy. Và từ đó mọi 
rối rắm của cuộc sống sẽ lần hồi được giải quyết ổn 
thỏa. Đó là đã được pháp lực gia hộ. Một sự gia bị 
bất khả tư nghì. Ấy cũng từ nơi mình nỗ lực quyết 
sống vì Phật pháp mà thôi, không có gì huyền 
hoặc, thần bí. 


Phật tử đã có gan sống như Phật pháp, thì không 
cầu an mà được an. Vì đã là người Phật tử chân 
chánh thì thấy nguy nào khác gì an. Nguy cũng là 
tướng, an cũng là tướng. Mà đã là “tướng” tức là 
hư vọng thì an hay nguy thảy đều hư vọng. Thế 
nên Phật tử ngay đó mà bình an. Một sự bình an 
như vậy mới thật là bình an lớn. Và từ niềm bình 
an ấy, Phật tử có đủ tỉnh táo sáng suốt chuyển 
nguy thành an theo cái nhìn của cuộc đời. Chuyển 
được hoàn cảnh xấu thành tốt. 


Vô lý, tu hành là chỉ để “cầu an”. Tu là đối kháng 
lại ma quân thì làm sao an được? Mà hễ không an 
thì thối lui, đó có phải là người tu chưa? Lui thì ai 
tiêu trừ ma quân? Ma quân mà còn thì an làm sao 
an? Dù muốn an có được không? 


Vậy nên người tu không thể chấp nhận được sự 
“cầu an” như vậy. Không thể cầu an bằng cách 


120 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thối, không chiến đấu với ma quân, bằng cách làm 
nô lệ ma quân, hay bằng cách bám theo chân đức 
Phật, núp trong hào quang ẩn quanh cội Bồ đề. 


Không! Người đã nghĩ đến chuyện tu không thể 
như vậy được. 


Phải biết, đức Phật cũng đã là người từng chiến 
đấu với ma quân. Nay Ngài 


đâu chấp nhận lũ “hậu duệ” chỉ biết núp bóng trốn 
vây quanh bên Ngài. 


Không được, dù muốn dù không cũng phải chiến 
đấu. Đã chấp nhận chiến đấu, quyết một mất một 
còn thì làm sao mà an được. Thế nên dù có cầu an 
cũng là điều vô ích. Ma quân có chịu cho ta cầu 
an không? Có thể nó chỉ chịu khi nào nó cảm thấy 
núng thế trước ta, tức có nghĩa ta phải trên đà 
thắng chúng mới chịu để ta an, mới chấp nhận sự 
cầu an. 


Hãy chiến đấu! Là đệ tử Đức Điều Ngự thì không 
có quyền chùn bước. Nguyện đời đời không khiếp 
nhược để cầu an. Chỉ cầu an khi nào ma quân trở 
thành nô lệ dưới tay kiếm này. 


Là Phật tử, tức là dòng giống của trí tuệ, là dòng 
kiếm Bát Nhã muôn đời. Người Phật tử hãy đón 
nhận lưỡi kiếm mầu, cầm vững trong tay linh hoạt 
tiếp đón lũ ma quân. Sự cầu an trên ánh kiếm lướt 
qua đầu vạn lũ ma quân. Đó là sự cầu an đích 
thực nhất. 


121 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Việc tu hành như vậy ở một Phật tử thuần thành, 
biết tin tưởng Phật pháp đúng lẽ thật, sẽ thấy rõ 
điều ấy không phải một sớm một chiều mà được. 
Việc tu như vậy phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. 
Cả ba đại a tăng kỳ kiếp. 


Nói như vậy không phải nhằm gây chán nản một 
công trình có vẻ dài lâu. Mà ta thấy rõ một sự thật 
không phải đơn giản, không phải là một chuyện dễ 
dàng gì. Một cái nghề nghiệp thông thường ở thế 
gian thôi, mà muốn đạt trình độ tỉnh sảo cũng 
phải đến cả đời người. Huống chi đây là một việc 
mờ mờ, ảo ảo, khó nghe, khó thấy, khó thực hiện 
thì hỏi với số thời giờ phù du của ba vạn lẻ ngàn 
ngày là mấy, sẽ dùng vào đâu được. Thật chẳng có 
vào đâu, chỉ trong một đời người. 


Việc tu hành mà đem thời gian ba vạn sáu ngàn 
ngày để ấn định thì thật chẳng đáng gì! 


Ở nhà Thiền nói: Phải gắng đời này cho xong. Đây 
là một lời nêu cao ý chí, khích lệ kẻ trượng phu. 
Ky thực, làm sao xong được chỉ trong một đời. Có 
được chăng là những bậc đã tu qua nhiều đời, đến 
đời này một nghe ngàn ngộ, thi gọi là xong. Xong 
căn cứ đời này mà nói. Hay xong là quyết trong 
đời này, không còn lầm nữa. Đối với chân lý đã 
sáng tỏ rõ ràng. Chứ công hạnh làm sao mà tròn 
được. Và nếu có được, thì chỉ là xong phần nhân, 
nhân thành Phật. Đó là trường hợp Long Nữ trong 
Kinh Pháp Hoa. Nàng vừa được Ngài Văn Thủ 


122 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


điểm hóa, thoát liền thành Phật. Phật ấy mới là 
Phật nhân thôi. Tuy là nhân quả đây mang tính 
đồng thời. Đồng thời là cùng lúc đồng lớn lên cả 
nhân và quả. Chớ không phải liền đó nẩy nở đúng 
mức. Cũng như hạt sen và gương sen, đồng có một 
lượt, cùng nẩy nở, để rồi mới lớn lên; chứ không có 
nghĩa ngay khi có hạt, gương là liền thành quả lớn 
trọn vẹn đúng mức. 


Vậy, phải hiểu điều này chớ có lầm lẫn. Không vì 
lâu xa mà nản, không vì mau chóng mà hấp tấp 
xem thường. Dù thời gian lâu hay mau, cũng 
không nên xem thường hay nản chí. Mà phải biết 
đây là một việc đòi hỏi một ý chí phi thường, một 
sự kiên tâm không bờ mề. 


Tuy vậy, đối với người khéo tu thì luôn luôn giữ 
được sự thánh thơi trong lúc dụng công. Cho nên 
dù chưa đạt được quả vị cuối cùng, cũng giữ được 
tính chất giải thoát an nhàn. 


Phật tử khéo tu như vậy, dù chưa tới đâu, nhưng 
khi nhận đúng pháp, tu đúng đường lối thì việc tu 
cũng được nhẹ nhàng thư thới. Như nếu thật là ăn 
cơm, thì vừa ăn là vừa no, vừa khoan khoái. Cứ 
vậy mà ăn, càng ăn cảng no, càng khoan khoái. 


Nếu khác vậy thì phải soát lại, xem đường lối mình 
có đúng như pháp không. Pháp Phật là pháp giải 
thoát thì từ đầu đến đuôi cũng phải mang tính giải 
thoát mới được. 


123 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Có những Phật tử khi tu không được hướng dẫn 
đúng pháp, khiến ra công trở nên trì trệ và có 
nhiều điều đáng tiếc cho cá nhân và người chung 
quanh. Thay vì tu để có được an vui giải thoát thì 
lại sanh gắt gỏng vô lý, tạo nhiều nỗi bất an cho 
mình và cho người, gây xáo trộn cuộc sống vô lối, 
tạo nhiều ràng buộc, những dính mắc không đâu. 


Vậy nên Phật tử phải hiểu rằng tu theo Phật pháp 
là nhằm tạo cho đời sống giữa mình và người đồng 
được an vui. Hay ít ra chính minh phải được an 
vui đúng như pháp. 


Làm thế nào khi chưa biết đi chùa thì gia đình lục 
đục rối loạn. Đến khi biết 

đi chùa thì gia đình trở nên êm ấm hạnh phúc. 
Như vậy mới là một Phật tử tốt. 

Người Phật tử như vậy là người khéo học đạo. Biết 
vận dụng đời sống đạo vào đời sống thế tục. Để tóm 
kết, người Phật tử tại gia cư sĩ phải nhận định rõ 
ràng về những việc của mình khi đến trong Phật 
pháp: 


-Cần nhận định đúng đắn về việc cúng dường. 


-Phải xây dựng nhân tu theo nhân quả. (Quả: vô 
tham. Nhân: phải la tham) 


-Tu không phải để cầu an. Tu là chiến đấu với ma 
quân. 


-Tu không phải một ngày một buổi. 


124 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


-Tu là phải thánh thơi. 


2. Then chốt luân hồi và giải thoát 


Mục đích của người tu hành là ra khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, được giác ngộ và giải thoát. Người tu 
thì nhiều mà người giải thoát thì không được bao 
nhiêu. VI sao? Vị pháp của Phật không đúng 
chăng? Vì chướng ngại quá cao chăng? Không, 
pháp của Phật là chân lý muôn đời, còn chướng 
ngại thi không cao không nặng, chỉ vì người tu 
hành không thực hành đúng lời Phật dạy, hoặc 
không biết rõ then chốt của luân hồi và giải thoát 
để nắm vững và hạ thủ công phu. 


Phật dạy: Chúng sanh luân hồi trong ba cõi sáu 
đường là do vô minh tác động gây nghiệp, rồi chịu 
quả báo. Muốn cho người tu hành hiểu rõ sự việc 
từ đầu đến cuối, Phật dạy lý mười hai nhân duyên: 


Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức 
duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục 
nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái 
duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, hành 
diệt thì thức diệt... sanh diệt thì lão tử diệt. 


Như vậy, muốn hết luân hồi sanh tử thì phải diệt 
vô minh. Chúng ta hãy tìm hiểu vô minh là gì? 
Theo Kinh A Hàm thì nếu không biết Tứ Đế như 
thật là vô minh. Theo Kinh Viên Giác nếu thấy 


125 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


thân ngũ uẩn và lục trần có thật là vô minh. Theo 
Tổ Hoàng Bá, nếu thấy chín mươi chín phần là giả, 
chỉ còn thấy một phần nhỏ nhất là thật có thì vẫn 
cỏn vô minh. 


Làm sao diệt được vô minh? Rất khó, vì nó thuộc 
về nhân quá khứ làm sao diệt được? Như vậy 
chúng ta không thể chặt đứt vòng luân hồi ở chỗ 
vô minh được, mà phải tìm chỗ khác. Hành, thức, 
danh sắc, lục nhập, cũng không thể được, vì làm 
sao diệt được hành là nghiệp quá khứ. Thức, danh 
sắc, lục nhập là bộ phận của thân thể con người, 
chẳng lẽ mang ra hủy hoại? Xúc, thọ là những cảm 
giác ảnh hưởng đến chúng ta cũng không tu được. 
Chỉ còn Ái là bộ phận cái khoen mềm yếu nhất 
trong cái vòng gồm mười hai cái khoen của sự luân 
hồi, chính nơi đây người tu hành nhắm vào để 
chặt. 


Ái là thương yêu. Vì thương yêu nên muốn nắm 
giữ (thủ), nắm giữ cho ta (ngã), vật đó của ta (ngã 
sở). Diệt ái tức là phá trừ chấp ngã và ngã sở vậy. 


Người đời được khen thì vui, đó là thọ lạc. Bị mất 
thì buồn, đó là thọ khổ. Nếu có tiếng nói không 
khen không chê thì mình không vui, không buồn, 
đó là vô ký. Trên đây là nói về tiếng. Nếu nói về sắc 
thì cũng vậy. Đẹp thì thích, xấu thì chán ghét. 
Người tu phải làm sao không còn cái tâm ưa thích, 
chán ghét, giận dữ, nghĩa là giữ tâm an tịnh chứ 
không phải gỗ đá. 


126 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Có ái là thương yêu, thích thú, là có lòng tham 
(thọ lạc). Nếu điều gì có lòng ghét thì khởi lòng sân 
(thọ khổ). Làm sao đừng tham, đừng sân. Ái tương 
ưng với tham, trái lại ghét tương ưng với sân. Còn 
vô minh chính là tương ưng với si. Tham sân si là 
gốc của tam độc. 


Si, là thủ phạm gây ra tội lỗi, là tên khác của vô 
minh. Vì si mê lầm lạc mà chúng ta không phân 
biệt được điều hay lẽ dở. Không biết đâu là thật, 
đâu là giả, đường thẳng không ởđi, lại đâm quàng 
vào bụi rậm. Phải diệt si thì tham sân sẽ hết. Nếu 
không tìm ra si để diệt thì không bao giờ diệt được 
tham sân. 


Như đã nói ở trên, người đời được khen thi vui 
thích, bị chê mắng thì chán ghét. Vậy nếu không 
thấy thì làm sao dứt được? Đó là then chốt của sự 
tu hành. Đừng thấy khen chê là thật, thì sẽ dứt 
được vô minh. Các Tổ dạy phải “quán thọ thị khổ”, 
thọ lạc cũng không thích, thọ khổ cũng không 
giận, thọ không lạc không khổ cũng không ưa. 
Phải bình đẳng đối với tam thọ mới được. 


Những cái gì lãnh thọ, nhận chịu đều là khổ. 
Những cảnh khổ đau, những lời chê bai, những vị 
cay đắng ở đời là khổ đã đành, nhưng còn cảnh 
sung sướng, những lời khen ngợi, những vị ngon 
ngọt thì có phải là khổ không? Theo giáo lý nhà 
Phật thì vui, buồn, khen, chê, ngọt, đắng... đều là 
khổ, là giả, là vô thường. Muốn giải thoát người tu 


127 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


hành phải giữ tâm bình thản, không còn thương 
ghét, như người gỗ ngắm chim vẻ, được vậy thì ở 
đâu cũng tu được, chẳng cần phải lên núi, vào cốc 
nhập thất làm chi. Nhưng phải biết việc đó rất khó. 


Theo Kinh A Hàm thì tiếng khen là vô thường hoại 
diệt vậy là khổ, tiếng chê cũng là vô thường hoại 
diệt cũng là khổ. Biết là khổ thì còn dại gì sinh 
lòng yêu ghét. Nếu không sinh lòng yêu ghét thì 
đã diệt được tham và sân rồi. Chúng ta bị khổ vì 
chấp tiếng khen cho là thật có, chấp lời chê cho là 
thật có, chấp hình ảnh đẹp cho là thật có rồi yêu 
thích, chấp hình ảnh xấu cho là thật có rồi sinh 
lòng chán ghét. Nếu biết tất cả là vô thường, là 
khổ, thì đừng ghét, đừng yêu. Tham sân hết, thì sỉ 
cũng không còn, biết là vô thường thì không ham, 
vậy dứt được ái. Dứt si, dứt ái là phá được vòng 
luân hồi, được giải thoát. 


Bây giờ chúng ta thử căn cứ vào kinh Bát Nhã 
xem sao? Qui vị tụng bất cứ kinh gì, cũng kết thúc 
bằng Bát Nhã Tâm Kinh. Bát Nhã là trí tuệ. 
Phương pháp tu nào cũng phải nhờ Bát Nhã. 
Người nào có trí tuệ sáng suốt thì phá trừ được vô 
minh. Ví như thắp đèn sáng lên thì bóng tối tự tiêu 
tan. Bát Nhã chủ trương ngũ uẩn giai không, biết 
tất cả là không, thì thoát tất cả mọi khổ ách. Mọi 
vật đều tự thể là không, do nhân duyên hòa hợp 
mà thành, đó chỉ là huyễn có, là giả hợp. Nếu biết 
tất cả là giả, thì còn tham đắm, say mê, thương 
ghét, giận hờn làm gì? Tất cả đã là không, thì 


128 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


không có người, không có ta, không có vô minh, 
tội chướng, mà cũng không có nghiệp quả khổ 
đau. Nhưng tâm trạng này chỉ đến với những 
người đã chứng đến pháp “nhất thiết không”, trí 
người đó đã sáng, tâm người đó đã bình, chứ còn 
chúng sinh thì vẫn thấy có luân hồi, có giải thoát, 
có sinh tử, có niết bàn, có tội, có báo, có nhân, có 
quả. 


Người có trí tuệ thì hiểu tiếng khen, lời chê, sắc 
đẹp, dáng xấu, miếng ngọt, vị cay... đều là nhân 
duyên hợp lại mà thành, là huyễn hóa, là giả, thì 
không còn ưa ghét, nhờ vậy mà dứt được ái, hết 
tham và sân. Giác ngộ thân, tâm, cảnh là giả, 
dùng trí tuệ chiếu soi tất cả thì mới là giải thoát, 
dứt được vô minh, trừ được si. 


Chúng ta sống ở đời quen coi ta, người và cảnh 
đều có thật. Nay nhờ trí Bát Nhã chiếu soi, chúng 
ta hiểu tất cả là giả có, in tuồng là có mà thôi. 
Ngay trong lúc thấy có, phải biết nó là không, tất 
cả các pháp tự tánh là không, đương thể tức 
không. Cái bàn trước mắt ta đây, bây giờ thấy có, 
nhưng nó hoại lần lần, rồi sẽ biến dịch thành 
không. Chỗ này rất dễ hiểu trước có sau không, 
theo luật vô thường. Đó là theo Kính A Hàm. 
Nhưng nói theo Kinh Bát Nhã thì cái bàn tự tánh 
là không, do nhân duyên hòa hợp, đương thể tức 
không. Cái bàn còn y nguyên chưa hoại mà đã biết 
nó là không, đó mới thật là chân không. Mà cũng 
chính cái không này lại phát sinh ra cái có, đó là 


129 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
“Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. 


Đừng thấy tất cả là giả, là không rồi chẳng chịu 
làm gì, ngồi im một chỗ, hoặc lên núi, lên non ẩn 
mình. Thật ra, thấy ngũ uẩn giai không rồi, là đã 
tỉnh giác, nhưng chỉ giác được một chút rồi lại mê. 
Phải làm sao cái giác thật lâu, mãi mãi tự giác rồi 
còn giác tha. Các vị Bồ Tát sau khi chứng được 
chữ Không đều phát lòng đại bi, lăn vào trong đời 
ác ô trược để cứu chúng sinh. Đứng về thể tánh 
thì không chấp một pháp nào, nhưng đứng về mặt 
thực hành thi không bỏ một việc thiện nào mà 
không làm. 


Chúng ta đã học hiểu rồi phải thực hành, tự thắp 
đuốc lên mà ổi, ngọn đuốc tâm ta sáng thì được 
giác ngộ và giải thoát. 

Tóm lại, then chốt của luân hồi và giải thoát, theo 
Kinh A Hàm thì phải hiểu rõ Tứ Đế như thật, mọi 
vật là vô thường, là hoại diệt, vậy là không. Còn 
theo Kinh Bát Nhã thi phải phát huy trí tuệ, phải 
giác ngộ biết vạn vật do nhân duyên hòa hợp, 
nguyên thể là không. Việc tu hành không có gì lạ, 
điểm trọng yếu làm sao có trí tuệ sáng suốt để 
được giác ngộ, mà hễ được giác ngộ là được giải 
thoát. 


PART HI 
DHARMA TALKS TO THE PUBLIC 


130 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


1. Reconsider the issue of practice for lay 
Buddhists. 


What 1s practice? To malk‡e corrections. 


So, do you practice Buddhism yet? Why do 
Buddhists go to temples to worship Buddha2 Is 
that considered practice? Do you worship Buddha 
to pray fÍor peace or to pray for the salvatlon of 
your deceased relatives? Is that what Buddhists 
should do? 


I want to ask Buddhists. For example, you have 
several children visiting you. They give you mmoney 
and gifts, and then ask you to do various things. 
So, are you happy to receive their gifts? They are 
your children, but they Impose conditions on you, 
expecting you to fulfill their demands when you 
receive their mmoney and offerinøs. 


Are these children good to their parents? Are those 
children filial or not? Would a responsible and 
respectable parent accept such an unreasonable 
request from therr children? 


Similarly, the way Buddhists make offerings 1s the 
same. Visitors bring mmoney and offerings to the 
pagoda for a ceremony, asking the Buddha to 
grant their wishes 1n return. For example, people 
ask Buddha for help In guiding their deceased 
relatives to the good realm, finding Inner peace, 


131 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


fullng ther numerous wishes, achieving 
Success 1n business, maintaining harmony ¡in their 
family lie, ensuring their childrens fame and 
social status, and more. They asked Buddha to 
grant them abundance with just a few simple 
offerinøs. 


By doinng so, does it mean that you have 
practiced? To practice 1s to make Improvements. If 
you do that, would you make any corrections? 
Doesnt doing so only mmake you crave more 
without changing anything? However, being 
greedy goes agaInst the practice. To practice 1s to 
make corrections. Making corrections 1nvolves 
purging your mind of greed, anger, and ignorance, 
so that eventually your mind will be free Írom any 
trace of these negative qualities. Thats what we 
call practicel If your greed grows more and more 
every day, that 1s not a practice. 


After you bring a bunch of bananas and an 
Incense pack to offer to Buddha and your request 
has been granted, you feel happy and excited. 
Next time, for more requests, you bring two 
bunches of bananas and two packs of incense to 
offer as well. So, that means your greed is ørowing 
every day. And when your prayers are no longer 
answered, you will seek out another temple where 
you believe Buddha holds more power. 


If you worship Buddha 1n that manner, it may 
lead you down the wrong path and further Into 


132 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


superstiton. Many Buddhists, when they hear 
about something sacred or unusual, invite each 
other to come and worship, to ask for blessings or 
gulddance, and so on. As a result, some 
unfortunate Buddhists were lured by evil spirits, 
led astray, and lost their way from the true path. 


It 1s unfortunate for Buddhists with good 
intentions who I1nadvertently sow the wrong 
causes, leading to a misunderstanding of the 
Buddha's teachings. Therefore, when performing 
the same task, those who comprehend it will 
achieve positive outcormes, whereas those who do 
not comprehend it will not achieve favorable 
results. With Just a bunch of bananas and a pack 
of ¡incense, those who comprehend Buddha's 
teachings will harvest peace and joy, while those 
who do not understand will only experience more 
confusion and sadness, 1f not futile efforts. 


I am saying this so that you can clearly see how to 
practice, not to blame you. Actually, the fault does 
not lie with Buddhists; 1f anything, 1t 1s the fault of 
certan monks and nuns. They have 
unintentonally or ¡ntentionally led many 
Buddhists to develop a distorted perception. 


Lets say a Buddhist comes to a temple and 
expresses a desire to donate 100 dong. The abbot, 
or the person responsible for collecting mmoney, 
Iimmediately asked, "What do you want to pray 
for?" Then the person asks and suggests, "Do you 


133 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


pray for your own peace or for the salvatilon of 
your deceased relatives?" 


Sometimes, the monk even takes on the role of a 
psychologist, Iinquirng about the Buddhists 
family and sensing when something is amiss, then 
suggesting that they should pray for speciIÍic 
concerns. Some Buddhists may not fully 
comprehend  Buddhas teachings, but upon 
hearing the compassionate words of the monastic, 
they become Intrigued. Buddhists often seek the 
assilstance of monastcs through worship 
CceremonIes, prayers Íor peace, and prayers for the 
salvation of their deceased relatives. 


When you bring money and make offerings, 1f the 
mmonk asks If you want to request anything from 
the Buddha, why don't you respond, "I don't seek 
anything else; I only ask for the Three Jewels to 
endure eternally to aid sentient beings In escaping 
suffering?" 


Therefore, lay Buddhists need to reconsider the 
practice of visiting temples, worshipping Buddha, 
and making offerings to the Buddha. You have to 
reconsider the practice as a lay Buddhist. 


First of all, lay Buddhists come to the temple to 
make offerings to the Three /Jewels, which means 
contributing fñinancially to sustan the Three 
Jewels ¡1n perpetuity. Because the Sangha 
represents the Three Jewels, making offerings to 


134 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


the Three Jewels also means making offerings to 
the Sangha. When making offerings, begin by 
wishing for the Sangha .Jewel to have the means to 
support the Buddha and Dharma Jewels. Only 
when monks and nuns engage in steadfast 
activities will the Three .Jewels permanently reside 
in the world and become a guiding light for 
sentient beings to eliminate all darkness and 
1Ønorance. 


You should know that spreading the Dharma 1s 
incredibly valuable, and as a result, offerings 
made for this purpose will yield 1immeasurable 
merits. Making oferings like this is not fÍor 
personal gain, but for the benefit of the Three 
Jewels and all sentient beings. Even I1f you do not 
seek anything else, your merits will be significant. 
This offering 1s not Iintended to appease your greed 
or to legitimize deviant greed. If greed is Involved, 
none of it is legitimate. This guidance ¡is Intended 
to help you make sound judgments In yoUFr 
activities and to assist lay Buddhists In developing 
the right view and following the right path when 
embracing Buddhism. 


As mentioned, the first priority 1s to uphold the 
Three Jewels and support the Sangha 1n order to 
sustan the teachings of Buddhas  Dharma. 
EFurthermơre, lay Buddhists are required to study, 
inqurre, and listen to the Dharma. 


When visiting the temple, lay people should not 


135 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


only offer food and clothes (parts of four essential 
aspects of le), but also more. Lay Buddhists 
should seek to deepen their understanding of 
Buddhism by learning from monks and nuns. 
Only then will the practice of following Buddha be 
enlightened, and such practice will be successful 
when carried out without error. 


This is the primary concern that lay Buddhists 
mnust focus on. Practicing without learning 1s like 
practicng blindly. Purthermore, it ¡is also a 
supportive conditon for monks and nuns to 
enhance ther own abilites to meet the 
educational needs of lay Buddhists. If no one asks 
questions, sorme monks and nuns might neglect 
their study of the scriptures. As the days and 
mnonths passed, they only performed worshipping 
rituals without any results. If monastics do that, It 
1S a waste of leaving home and learning the path. 


Lay Buddhists who visit the temple are expected to 
pursue knowledge of Buddhism and engage 1n 
discussions related to Buddhist teachings, rather 
than worldly matters. Discussing worldly matters 
only serves to waste tine and confuse 
practitioners. 


Laypeople study in order to practice. What 1s the 
mneaning of practice? How would you respond 1f 
someone asked, "Where do Buddhists go after 
death?”" If you strive to gain entry into the Buddha 
realim through practice, but your path 1s 


136 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


incomplete and the gate to the Buddha realm 
remains closed to you, where will you go? You will 
be confused, not knowing the answer. Therefore, 
these individuals are lay Buddhists who have not 
yet mastered the practice. 


Buddhism ¡1s divded ¡into five vehicles Íor 
practitioners to aim for. The five vehicles are the 
Human Vehicle, the Heavenly Vehicle, the Sravaka 
Vehicle, the Pratyekabuddha Vehicle, and the 
Bodhisattva Vehicle. 


It is also important to understand the suitable 
path for each vehicle. For instance, In the Human 
Vehicle, which practitioner will be reborn 1n the 
human world?2 If you wish to be reborn in the 
human world, you must adhere to the Íive 
precepts as a foundation. In the Heavenly Vehicle, 
those aspiring to be reborn 1n heaven mmust adhere 
to the practice of the Ten Virtues. Buddhists 
should familiarize themselves with these principles 
to guide their path and destination. 


I you do not meet the conditions to be reborn 1n 
the Buddha realm, despite skillfully observing the 
five precepts, then it 1s certain that you will be 
reborn as a human after death. And because you 
practice good dharma, you will become a virtuous 
person, noble, rích, and luxurious. When you 
know this, you will feel secure and practice good 
dharma without any doubt. 


137 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
How do lay Buddhists practice the Dharma? 


This 1s a practice followed by lay Buddhists. Lay 
Buddhists must take the three refuges and the five 
precepts. The first precept 1s not to kill. Buddhists 
mnust adhere to the principle of non-violence and 
refran from harming people and other living 
beings. One should strive to minimize causing 
harm, thereby minimizing the burden of 
indebtedness to life as much as possible. 


The second precept is to not steal. When lay 
Buddhists have observed it, they should not 
violate it. Do not steal from others In any way, 
whether indirectly or directly. 


The third precept is to refrain from committing 
adultery. Buddhists must lead their married lives 
with righteousness, avolding promiscuity and 
adultery. 


The fourth precept 1s to refrain from lying. 
Buddhists must practice honesty 1n all aspects of 
trading and operating businesses, and they should 
refrain from deceiving others. Business must be 
both prosperous and profitable, but it must also 
be built on ones efort and ¡intellectual labor. 
Avoid all Instances of exploiting financial and 
human resources. Engaging In price cutting, 
cheatng on goods, flipping contracts, and 
breaking trust 1n business are all unethical 
practices. The reputation of Buddhists 1s largely 


138 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
determined by this factor. 


The fiííth precept prohibits the consumption of 
alcohol. This 1s Important fÍor men. Male 
Buddhists must skillfully discipliine themselves 1n 
this regard. In liífe, socializing 1s unavoidable, but 
when It comes to alcohol consumption, Its 
Important to be adaptable to avoid getting caught 
up 1n it. Or at least, I1 you get stuck, you need to 
know the way out. Human reputation is based on 
being sober and drunk. Lay Buddhists must 
skillfully practice self-control. Having clearly seen 
the harmful effects of alcohol in all aspects, you 
should avoid it as mụch as possible. Buddhists 
must always be vigilant and wise. Only by being 
alert and clear-headed can we perceive the other 
cormnplex I1ssues that surround our lives. Especially 
because the darkness of iIgnorance still prevalls, 
Buddhists should avoid all addictionsl 


As a lay Buddhist who has not yet become a 
monk, you do not need to engage 1n additional 
practces unless you have the necessary 
conditions to do so, which 1s even better. If not, 
sinply maintaining that level of work is already 
very valuable. 


As a lay Buddhist, in addition to refraining from 
negative actions (which help you uphold the Íive 
precepts),, you must also actively engage in 
positive practices. In other words, you help others 
and create conditions for them so that they can 


139 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


emulate you. When helping people, it 1s Important 
to do so skillfully with an open and sincere spIrIf, 
without seeking any personal gain. Lets ensure 
that wherever there 1s a Buddhist figure, there 1s a 
fresh, warm, and happy liíe. A family that 
practices Buddhism 1s a happy family. If there are 
Buddhists In the neighborhood, the residents will 
be happler. If people practice Buddhism, they will 
cultivate warm cormnpassion and peace. 


Lay Buddhists must be the living embodiment of 
Buddhism, walking Into life. Dont look at Buddha 
Dharma on Buddha images; look at Buddha 
Dharma within yourself and right In the heart of 
le. Buddha Dharma must be a living dharma; 1t 
cannot be a dead dharma. 


If lay Buddhists want to promote Buddhism, they 
should live in accordance with I1ts principles. It 1s 
the ultimate oferng. The Buddhas will 
wholeheartedly rejoice In people who have reached 
such a level of life. And from then on, all of liífe's 
troubles will gradually be satisfactorily resolved. 
That means being blessed with magical power. It 
was an Incredible blessing. This also stems from 
your dedication to living solely for the principles of 
Buddhism, without any mysterlous or mystical 
elements. 


If lay Buddhists have the courage to live according 
to Buddha's teachings, they will not seek peace 
but will still attain 1t, because 1f they are true lay 


140 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Buddhists, they will perceive danger 1n accordance 
with the law of dependent origination and find 
peace. Danger and peace are both appearances. lf 
1t 1s merely an appearance, an I1llusion, then all 
peace and danger are also 1llusions. So Buddhists 
are advocating peace. Such peace 1s truly 
mnagmiicent. And from that state of peace, 
Buddhists are alert and clear-headed enough to 
transform danger Into tranqguilfty from a lie 
perspective. At that time, adverse situations will 
be transformed Into favorable ones. 


It would be unreasonable to claim that practicing 
1S solely for peace. lf cultivation 1s about fighting 
against demons, how can one be at peace? But 
can one be considered a cultivator when they are 
not at peace and retreat? When you retreat, who 
will eliminate the demon army? ITf the devil is still 
present, how can we ensure our safety? Is It 
possible to achieve peace, even 1f you desire 1t? 


Therefore, practitioners cannot accept such a 
mnethod of "praying for peace.' They should not 
pray for peace by retreating, ceasing to fight with 
demons, or becoming siaves to  demons. 
Furthermore, they should not seek peace by 
following 1n the Buddha's footsteps, hiding within 
his aura, or lingering around the Bodhi tree. Nol 
People who want to practice should refrain from 
doïng so. 


You should know that Buddha also battled 


141 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


demons. Now he does not accept the 
"descendants" who only know how to hide and 
surround him. No, cultivating means fighting. lf 
you accept fighting, how can you find peace? So, 
even praying for peace 1s futile. Will the devil allow 
you to pray for peace? Maybe it will only accept 
yOoUr prayers for peace when it feels that It cannot 
shake your mind, indicating that you must be on 
the winning track for them to let you be at peace 
and accept your prayers. 


Lets fightl As a disciple of Buddha, you have no 
right to retreat. Make a vow that, In this life and 
countless future lives, you will never step back to 
pray for peace. You will only accept peace when 
the devil becomes a slave to the sword of your 
wisdom. 


Being a Buddhist means you are part of the 
lineage of wisdom, wielding the eternal sword of 
Prajna. Buddhists should firmly grasp the magical 
sword 1n order to effectively defeat the devil. Peace 
comes from the sword that vanquishes ten 
thousand demons 1n your mind. That is the most 
øenuine quest for peace. 


Such a practice for a devout Buddhist who 
believes 1n the truth of the Buddha Dharma will 
clearly not be achieved overnight. Such practice 
mnust span many lifetines. All three great eons. 


Stating this 1s not meant to cause frustration with 


142 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


a seemingly long-term project. But we clearly see 
the truth: It is not simple; 1t 1s not easy. For any 
ordinary profession 1n the world, it takes a lifetime 
to reach a sophisticated level. Meanwhile, practice 
1S something abstract, seemingly elusive, hard to 
perceive, hard to observe, and hard to execute, so 
how can 1t be utilized within the limited hours of a 
human le? Its really nowhere, Just In one 
lifetime. 


Practicng the Buddhas teachings for a limited 
period of thirty thousand, six thousand days 1s 
truly Insufficient time. 


Zen masters often ermphasize the Importance of 
diligent practice 1n order to fully realize the path In 
this líetme. That is just a word of 
encouragement, because It is 1Impossible to 
complete the path 1n a single human lifetime. It 
may happen that people who have practiced In 
mnany past lives can now, 1n this lie, understand 
thousands of sutras when listening to just one 
sutra. That 1s, the person who understands this 
will no longer be on the wrong path because the 
truth has been clearly and briliantly seen. 
However, simnply understanding this path is not 
sufficient to attain the merits and necessary 
deeds, as it 1s only the beginning of the process of 
sowing the seeds to becormne Buddha. 


This 1s the story of the Dragon Girl in the Lofus 
Sutra. This girl had Just been shown the essence 


143 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


of£ Buddha Dharma by Manjushri and she 
Iimmediately transcended the dragon body and 
became a Buddha. That Buddha is only the 
Buddha of the Initial cause. Although cause and 
effect occur simnultaneously, it 1s important to note 
that both cause and effect develop at the same 
từne; however, they do not immediately manIfest 
fully. Just like a lotus seed and a lotus seed pod, 
each has I1ts own time to grow together. This does 
not mean that a seed will immediately produce a 
fully grown Ífruit as soon as it is planted. 


So, you mmust understand this meaning and not be 
mistaken. Dont be discouraged by the long 
distance, and don't be hasty or disdainful because 
of quick successes. Ño matter how long or short 1t 
takes, you should not underestimate the process 
or become discouraged. Just know that this is 
something that demands exceptional willpower 
and boundless determination. 


However, those who practice skillfully can always 
maintain relaxation while practicing. Even though 
the fnal state has not been achieved, the 
practitioner still retains the essence of liberation 
and comfort. Lay Buddhists need to practice 
skillfully In this manner. Even though they have 
not yet completed the path, once they receive the 
correct dharma and practice the correct path, 
their practice wIll be gentle and relaxing. Just like 
when eating rice, when you eat, you feel both 


144 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


satiated and Invigorated. Just eat like that. The 
more you eat, the fuller and more satisfied you will 
feel. If you dont see 1t that way, then you need to 
examine whether your path is In accordance with 
the dharma. Buddhas dharma is the path to 
liberation, so it must be liberating from start to 
finish. 


Some lay Buddhists do not receive adequate 
Dharma guidance when practicing, which leads to 
stagnaton in ther practice and causes 
unfortunate outcomes for themselves and those 
around them. Instead of cultivating peace, joy, and 
liberation, they become unreasonably grumpy, 
causing 1nsecurity for thermselves and others, and 
unnecessary chaos 1n their lives, and forming 
attachments for no reason. 


Therefore, Buddhists  must understand that 
practicing Buddhism 1s about creating peace and 
Joy in life, both within oneself and with others. Or 
at least, practiloners can live peacefully and 
happlly according to the Dharma. As a result, a 
devout Buddhist believes that when he is unsure 
about visiting the temple, his family life 1s chaotic. 
However, once he starts going to the temple, his 
family experiences peace and happiness. These lay 
Buddhists are individuals who adeptly study and 
practice the path, understanding how to Integrate 
the Dharma Into everyday life. 


In summary, lay Buddhists must clearly identify 


145 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
their own actions when entering Buddhism. 
- Make accurate judgrmments about offerings. 


- Walk on the path in accordance with the law of 
cause and effect. (Result: non-greedy; Action: 
mmust abandon greed.) 


- Practicing 1s not praying for peace. Cultivation 
1nvolves battling inner demons. 


- Practice 1s not Just a one-day or one-time 
Session. 


- Practice leads to relaxation. 


2. The keys to samsara and liberation 


The goal of a practitioner is to break free from the 
cycle of birth and death, achieve enlightenment, 
and attain liberation. Why are there so many 
people practicing, but not as many who are 
liberated2 Are Buddha's teachings not correct? Are 
the obstacles too high? No, the Dharma of Buddha 
I1sšsễẦ an eternal truth, and obstacles are not 
1nsurmountable or burdensome. This 1s simply 
because practiloners may not be correctly 
following Buddha's teachings or may not have a 
clear understanding of the key to reincarnatlon 
and liberation, which 1s essential for steadfastly 
following the guidance and practicing accordinply. 


146 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Buddha taught that sentient beings reincarnate In 
the three realms and six paths due to the 
influence of Ignorance, leading to the creatlon of 
karma and subsequent suffering. The Buddha 
taught the Twelve Eactors of Conditional 
Originaton to help practitioners gain a clear 
understanding of the process from beginning to 
end. 


'lgnordnce ts a condttion ƒor ƒabrtcation. Fabrication 
IS a condttion ƒor contSClOusntesS. ConSCIOusneSS 1S œ 
condtton ƒor narmne and ƒorm. Narmne and ƒorm re 
condttions ƒor the si‹ sense spheres. The Sửx Sense 
spheres are condiHions ƒor contact. Contact ts œ 
condttion ƒor ƒeelng. The ƒeelng 1s a condtion ƒor 
craumng. Craumg ¡1s œa condiHion ƒor graspmg. 
Graspmg ¡1s a condtion ƒor continued existence. 
Contnmued existence 1s a condtHion ƒor rebưth. 
Rebưth !1s a conditHion ƒor old age and death. ]ƒ 
Ignorance 1s destroued, ƒabrications are destroued. 
ƑJ ƒabrcations are destroued, conscilOousness 1s 
destroued, and so on. ]ƒ rebưth 1s destroued, age 
and death are destroued." 


Thus, 1ƒ we want to end the cycle of birth and 
death, we must eliminate ignorance. Lets explore 
the concept of ignorance. According to the Agama 
Sutras, Ignorance is defined as not knowing the 
Four Truths as they really are. According to the 
Complete Enlightenment Sutra, 1f you see that the 
bodys fÍive aggregates and six sense objects are 


147 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


inherently real, you are ignorant. According to 
Patriarch Hoàng Bá (Huangbo), 1ƒ you see that 
ninety-nine percent of something is false and only 
see the smallest part to be real, then you are still 
1ønorant. 


How do you destroy ignorance? Its very difficult 
because 1t belongs to past causes. How can we 
destroy it? Thus, we cannot cut off the cycle of 
reincarnation at the place of ignorance but must 
look elsewhere. Fabrication, consciousness, name 
and form, the six sense spheres, are also 
1mpossIble because of how to destroy the karma of 
the past. Consciousness, name and form, and the 
Six sense spheres are part of the human body, so 
should they be destroyed? Contact and feelings 
are feelings that affect us and should not be 
changed. Only craving 1s the weakest part of the 
circle of twelve rings of reincarnation; this 1s where 
practitioners aim to cut off. 


Cravinng refers to a strong liking, passion, or 
desire. Due to craving, I feel the urge to possess 
and claim things as my own. Eliminating cravings 
1nvolves breaking the attachment to the self and 
the possessions of the self. 


People 1n this world are happy when they are 
praised; 1t brings them a sense of Joy. Losing 
sormnething can make you feel sad; that 1s the 
experience of suffering. If there is a voice that 
neither pralses nor criticizes, then we are neither 


148 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


happy nor sad; that is neutrality. The above text 1s 
discussing sound. If we talk about color, I1ts the 
same. lf you see something beautful, you are 
drawn to it; If you see something ugly, you are 
repelled by it. Practitioners must cultivate a mind 
free from liking, disliking, and anger, maintaining 
Inner peace and purity without becoming 
1ndifferent like wood or stone. 


Cravngs refer to the likng or desiring of 
something that brings pleasure. If you harbor 
hatred towards something, you may feel anger 
when you are compelled to resist the suffering. 
Therefore, the mind must be free from thoughts of 
desire or anger. Craving 1s associated with desire, 
whereas hate 1s associated with anger. Ignorance 
1S compatible with delusion. Desire, anger, and 
Ienorance are the fundamental causes of the three 
poISOns. 


Ignorance, the culprit of wrongful actions, 1s 
synonymous with unawareness. Due to ignorance 
and incorrect actions, we are unable to 
diferentiate between good and bad. It 1s Ignorance 
that prevents you from distinguishing between 
right and wrong, leading you astray Instead of 
staying on the right path. lfÝ Ignorance 1s 
eliminated, desire and anger will cease. lf you 
don 't address ignorance, you will never be able to 
overcome desire and anger. 


As mentioned above, people who are focused on 


149 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


worldly matters are happy when praised but 
disgusted when criticized. So, 1ƒ you don 't see this 
mnovement, how can you stop 1t? That 1s the key to 
success through practice. Do not take praise and 
criticlsm as absolute truth; this will help you 
overcome ignorance. The Patriarchs teach us to 
"contemplate that feelings are suffering”; therefore, 
do not cling to pleasant feelings, do not react with 
anger to painful feelings, and do not develop 
attachment or aversion to feelings of neither 
pleasure nor pain. We must maintain an impartial 
attitude toward all three feelings. 


Whatever you receive or endure 1s suffering. Do 
sufering scenes, disparaging words, and bitter 
tastes 1n life bring suffering, while happy scenes, 
praising words, and sweet tastes bring happiness? 
According to Buddhist teachings, happiness, 
sadness, praise, criticism, sweetness, bitterness, 
etc., are all considered to be forms of sufering, 
1llusory, and Impermanent. To attain liberation, a 
practitioner must maintain a calm mind, free from 
preferences, like a wooden person observing birds. 
If thats the case, one can practice anywhere; there 
1S no need to go to a hiph mountain or enter a 
deep valley to engage 1n a lengthy retreat. 
However, you must understand that the path of 
practice 1s very challenging. 


According to the Agama Sutras, words of praise 
are impermanent and perishable, and therefore 


150 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


lead to suffering. Similarly, disparaging words are 
1mpermanent and destructive, causing suffering 
as well. When you recognize that it 1s suffering, 
refrain from generating feelings of preference or 
aversion towards it. Ilf you do not entertain 
thoughts of preference and aversion, you have 
already eradicated greed and anger. We suffer 
because we perceive praise, criticism, beautiful 
Iimages, and bad Images as real, and then we 
either like or hate them. lf you understand that 
everything 1s imperrmanent and involves suffering, 
then refrain from hating or liking it. If greed and 
anger are eliminated, ignorance will cease to exist. 
When you understand that everything 1s 
1mpermanent, you no longer crave anything, and 
thus can end craving. Ending ignorance and 
cravng leads to breaking the cycle of 
reincarnation and achieving liberation. 


Now, lets discuss a fÍew key points about the 
Prajnaparamita Heart Sutra. No matter which 
sutra you recite, you ultimately arrive at the 
Prajnaparamita Heart Sutra. Prajna means 
wisdom. Any practice method must be based on 
PraJna wisdom. Those with clear wisdom can 
dispel Ignorance, much like turning on a lamp 
mnakes darkness disappear. The Heart Sutra states 
that by recognizing the emptiness of the fÍive 
aggregates and understanding the emptiness of all 
things, one can attain freedom from suffering. All 
things are essentially empty due to the Interaction 


151 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


of causes and conditions; therefore, everything 1s 
merely an illusion, a false combination. If you 
understand that everything 1s 1llusory, why do you 
stll experlence cravings, ¡infatuation, liking, 
hatred, and anger? If everything is empty, then 
there is no person, no self, no ignorance, no 
unwholesomeness, and no karmic suffering. 
However, this state of mind only comes to those 
who have realized the concept of "all emptiness," 
which means that your mind ¡is clear and at peace. 
For people in the world, they still see that there 
are things such as reincarnation, liberation, the 
cycle of birth and death, nirvana, 
unwholesomeness, retribution, and the flow of 
cause and effect. 


Practtioners with wisdom understand that 
compliments or criticism, beautiful or ugly faces, 
and sweet or spicy tastes are all subjective and 
transient, created by conditions. They are 1llusory 
and unreal combinations, allowing individuals to 
transcend liking and disliking. As a result, they 
eliminate cravings and avoid succumbing to greed 
and anger. When one realizes that the body, mind, 
and six sense objects are all illusory, everything 
will be illuminated 1n the light of wisdom. Then 
one can dispel delusion, eliminate ignorance, and 
attain liberation. 


People perceive the self, others, and the scenes of 
the six senses as real. Now, with PraJna wisdom, 


152 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


we understand that everything appears 1llUusory; 
we see that It exists but does not truly exist. As 
SOO' aS VOU perceive something that exists, you 
should recognize It as emptiness, because all 
phenomena are inherently empty; they are empty 
right from the start. 


For Instance, the table in front of you 1s here. Now, 
you can see that the table exists, but It 1s 
gradually deteriorating and will eventually become 
empty. This concept is very easy to understand 
because it first exists and then becomes non- 
existent, 1n accordance with the law of 
1mpermanence. That information is based on the 
Agama Sutras. However, according to the Heart 
Sutra of Prajnaparamita, the table 1s, 1n Its 
essence, empty. The meeting of conditions creates 
1t, SO 1t Immediately becomes a kind of emptiness. 
The table is still intact; it has not been damaged, 
but you know it 1s inherently empty, that I1t 1s true 
emptiness. Then, true emptiness gives rise fO 
something. This means, "Eorm 1s emptiness; 
emptiness 1s form." 


However, even 1ƒ you recogn1ize that everything 1s 
1llusory and empty, you should not remain idle, do 
nothing, or retreat deep Into the mountains to 
hide. When you realize that the five aggregates are 
empty, you are aware that you are awake, but this 
awareness is fleeting, and you soon fall back 
agaIn. You must ensure that true enlightenmerI 1s 


153 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


permanent and that you are always self-aware so 
that you can assilst others 1n achieving 
enlightenment. Bodhisattvas, upon realizing the 
emptiness of the world, have all cultvated a 
profound sense of compassion and willingly 
Iimmersed themselves 1n the flawed and Impure 
world in order to seek ways to save sentient 
beings. In terms of ultimate nature, do not cling to 
any dharma. But In practical terms, sinply do as 
mmany good deeds as you can. 


Once you have learned and understood, you must 
practice and light the torch yourself. When the 
torch In your mind is constantly lít, you will be 
enlightened and liberated. In short, the Agama 
Sutras suggest that the key to liberation 1s to 
recognlze the Four Truths as they are—to 
acknowledge that all things are Impermanent, 
perishable, and empty. According to the Heart 
Sutra of Prajnaparamita, one must cultivate 
wisdom and understand that all things come 1nto 
existence due to the convergence of conditions and 
are fundamentally empty. There 1s nothing exotic 
about practice; the Important point is that you 
need to constantly maintain clear wisdom. Then, 
you will becorme enlightened, and once you are 
enlightened, you will be liberated. 


154 


PHÂN IV 
VẤN ĐÁP 


1. Vọng không thật có 
“Biết vọng không thật liền hết vọng” 


Kinh Kim Cang, Phật dạy: “Tam tâm bất khả đắc” 
(quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả 
đắc, vị lai tâm bất khả đắc). Ba thời tìm tâm không 
thể được. 


Sơ Tổ dạy Ngài Huệ Khả: “Đem tâm ra đây ta an 
cho...” Huệ Khả tìm tâm chẳng được. Liền đó Tổ 
nói: “Ta đã an tâm cho ngươi rồi đồ”. 


Mỗi lời dạy của Phật, Tổ tuy khác nhau, nhưng đều 
có ý bảo là “vọng tâm” không thật có. Nếu hành giả 
khi tu thiền khởi tu “Biết vọng không thật” tức liền 
hết vọng. Vọng tưởng do bóng dáng sáu trần, ngoài 
sáu trần tức tâm (vọng) không thật có. 


155 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Gốc mê lầm bởi nhận lầm vọng tưởng cho là tâm 
mnình mà thôi. 


2. Nghiệp nào nặng? 
Người hỏi: 
-Nghiệp thân và nghiệp ý, nghiệp nào nặng hơn? 


-Nếu căn cứ vào nghiệp nhân thì ý nặng, căn cứ 
vào nghiệp quả thi thân nặng. Bởi ý là động cơ 
phát nhân tạo nghiệp. Tuy nhiên nếu có ý nghĩ mà 
thân chưa hành động, chưa thành tội. 


-Nếu nói ý nghiệp nặng, khi ý chưa khởi hành 
động đâu thể thành tội. 


Thanh tội khi nào phải có hành động của thân. 


-Căn cứ giới Ty Kheo (giới tướng) khi nào có hành 
động mới thành tội. 


Nếu căn cứ giới Bồ Tát, ý vừa nghĩ ác đã thành tội. 


3. Tâm Bình Thường 
Thế nào là “Bình thường tâm thị đạo”? 


-Bình thường tâm nghĩa là không thấy phải, không 
thấy quấy, thấy thật thấy giả, thấy đây kia, phàm 
thánh v.v... Tóm lại không thấy hai thì tâm an 
nhiên lặng lẽ. Thấy như vậy tức có cái thấy bình 


156 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


thường. Cái thấy bình thường như vậy, ấy là đạo. 
Khi có cái thấy như vậy, không phải dụng công tìm 
cầu. Muốn được tâm này chỉ đừng khởi vọng. Vì 
vọng là gốc của luân hồi trong ba cõi, không khởi 
vọng tức diệt gốc luân hồi. 


4. Duy Tâm và Duy Thức 
“Tam giới duy tâm vạn pháp duy thức” 


Tâm lành hiện cảnh giới lành. Ví như khi ta làm 
cho người vui, người đối xử với ta tốt. 


Vạn pháp duy thức. Các pháp giữa này, có ra đều 
do thức phân biệt. 


Ngài Động Sơn hỏi Ngài Ma Cốc: Gió khắp mười 
phương, khi không gió tại sao không thấy? 


Ngài Ma Cốc cầm quạt quạt. 


Gió giáp khắp nhưng phải tùy duyên, có duyên gió 
mới hiện. Có phân biệt mới thành pháp. 


5S. Chăn Trâu 
Ngồi tu thế nào? 
-Có để tâm không chăng? 


-Chăn Trâu kia mài 


157 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
-Chăn thế nào? 


Tổ Qui Sơn dạy: Khi trâu liếc ngó hai bên muốn ăn 
lúa mạ người phải kéo nó lại... 


Như thế lúc nào người chăn cũng nhìn chừng, đâu 
có rảnh rỗi mà gọi là “vô ký” hay “hôn trầm”. Đâu 
để rơi vào không. 


Căn cứ vào Thập mục ngưu đồ (mười bức tranh 
chăn trâu), người chăn đến khi nào không còn 
thấy trâu và người nữa (dứt cả năng tri và sở tri) 
mà chỉ còn một vầng trăng tròn sáng rỡ giữa 
không trung. 

Tóm lại, trong khi ngồi tu phải dùng trí huệ Bát 
Nhã thấy rõ vọng tâm sanh diệt làm đối tượng. Khi 
có vọng luôn biết có vọng. Khi không vọng vẫn biết 
không. Tâm luôn lặng lẽ và chiếu soi. 


Theo pháp tu này, ban đầu có đối tượng, nhưng 
không có đề mục như Tiểu Thừa. Vì có sự chiếu soi 
lặng lẽ, nên cũng coi như là lối tu Mặc chiếu. Thiền 
Mặc chiếu. 


6. Có đọa địa ngục không? 


Hỏi: Ông Đề Bà Đạt Đa phá Phật nhiều đời, phạm 
tội ngũ nghịch. Nếu đọa tại sao mỗi đời đều còn 
theo phá Phật? 


-Người tu đắc đạo có hai trường hợp: Nếu còn yếu 


158 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


phải nhờ hoàn cảnh thuận lợi để tiến lên. Trái lại 
khi đã mạnh rồi phải dùng nghịch cảnh để tiến. 


Ông Đề Bà Đạt Đa tuy phá Phật nhưng là Bồ Tát 
nghịch hạnh, làm trợ duyên để Phật tiến đạo, nên 
không đọa địa ngục vì không có ác tâm. Tuy nhiên 
trên lý nhân quả, Phật vẫn nói ông đọa địa ngục Vô 
gián. 


Câu chuyện Ngài Mục Kiều Liên xuống địa ngục 
thăm ông Đề Bà Đạt Đa. 


Ngài hỏi: Ông ở đây có khổ không? 

Ông trả lời: 

-Tôi vẫn vui như Tỳ Kheo đạt quả đệ tam thiền. 
-Chừng não ra khỏi? 

-Khi nào Phật vào địa ngục. 


Như vậy, Đề Bà Đạt Đa dù ở địa ngục mà không 
thấy có địa ngục. 


7. Chỗ khác biệt giữa đại thừa và tiểu thừa 


Đại thừa nhận tâm mình rộng lớn trùm khắp pháp 
giới, tức thể nhập pháp thân (thể đại, tướng đại, 
dụng đại). ( Đại Thừa Khởi Tín luận. 

Tiểu thừa chỉ diệt “sanh diệt” của sáu thức rồi 
nhập “Diệt tận định” chứng A La Hán. Đại thừa gọi 


159 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đó là “Trầm không trệ tịch, tiêu nha bại chủng” 
(Không phát đại bi tâm độ sinh). 


8. Chấp thiện thì ác liên sanh 


Ở Hy Lạp một dạo có phong trào giết người khủng 
khiếp! Tại sao? Vì người đạo ấy cho rằng mọi người 
không chịu theo kinh thánh để lên Thiên đường. 


Sự thường, nếu ai không làm theo mình thì ghét. 
Nhưng chưa hẳn cái hiểu của mình là đúng, và khi 
cái mình cho là đúng là tốt mà kẻ khác không 
theo, thì coi như kẻ đó là kẻ “xấu số” sẽ bị cái “ác” 
đến với họ. 


Nghĩ thiện, chấp thiện thì cái ác liền sanh. Nghĩ 
thương người nào thì muốn bảo vệ người ấy. Thấy 
người khác muốn hại người mình thương, liền có 
niệm phản đối (ác) và sẽ có ra hành động phản đối 
can thiệp bảo vệ. 


Chấp cái thương, cái thiện là tai họa. Muốn làm 
thiện mà bị cản trở, thì trở nên bực, tâm ác theo 
đó mà sanh. Vậy, “không nghĩ thiện, không nghĩ 
ác là hơn tất cả”. 


“Nếu là cái thật thì không thương giận. Thương 
giận thì không phải thật”. 


9. Khác nhau trên một cái nhìn 


160 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Chúng ta sở dĩ phiền não là bởi do nhìn người trên 
cặp mắt chỉ trích, hoặc cặp mắt khinh miệt tự 
cao... rồi thấy người xấu xa dở tệ... bởi thế mới 
sanh ra phiền não, tâm tật đố sân si... 


Trái lại, nếu dẹp những lối nhìn trên mà nhìn mọi 
người trên “cặp mắt bình đẳng” mỗi người đều tốt, 
đều có tánh đặc biệt của họ. Người ăn cướp vẫn có 
tánh tốt. Nhất là mỗi người đều có Phật tánh (như 
Bồ Tát Thường Bất Khinh nhìn) thì đâu có phiền 
não. 

Đạo Phật nhìn bằng cái nhìn như vậy (tất cả bình 


đẳng trên thể tánh) nên phá hết các kiến chấp 
chủng tộc, nhân loại v.v... 


Đạo Phật lấy chúng sanh làm đối tượng cứu khổ, 
để thực hành hạnh từ bi. Vì thế từ bi của đạo Phật 
cao tột, vượt ngoài tình gia đình, quốc gia, nhân 
loại. Nó là thứ tình chúng sanh. Tất cả chúng sanh 
đều bình đẳng. 

Có cái thấy như vậy, nên Phật mới thí thân cho 
cọp đói v.v... 


10.Biết chủ khách 
Hỏi: Khi tu chỉ biết "Khách có biết có, không biết 
không", còn gi nữa không? 


-Như ngươi chủ nhà biết khách biết chủ, đó là giai 
đoạn thứ nhất. Ở địa vị chủ loại khách, khách hết, 


lóI 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


sắp xếp việc trong nhà, làm đẹp nhà cửa. Đến lúc 
hư hoại muốn gở phá nhà (nhà dụ cho thân ngũ 
uẩn) tùy ý. 


Một Thiền sư nói: Sở dĩ ta không làm chủ được 
nhà mình là cứ để “tâm trộm” lén vào khuấy phá. 


Hỏi: Người tu “Biết vọng” mà vọng cứ khởi có lợi 
ích g1? 

Lục Tổ nói: Không sợ niệm khởi mà sợ giác chậm. 
Vọng khởi mà tỉnh giác là đều có tánh giác hiển lộ. 
Một trăm lần vọng khởi có một trăm lần giác. 


Biết sóng là nước, thì không sợ vọng, vì nó là 
chân. 


Trong Pháp Bảo Đàn Kinh, Ngọa Luân nói: “niệm 
bất khởi”. Lục Tổ nói: “Niệm sổ khởi”. 


Hễ có niệm liền giác, giác là Phật. 


Nhớ mặt biển mà không ngại sóng dậy, vì sóng từ 
biển sanh. 


Sống với bao nhiêu người mê mà mình vẫn tỉnh, 
chớ không phải đóng cửa không tiếp khách. 


11.Hồ Hán đều hiện 


Như tấm gương xưa, người Ấn (Hồ) đến hiện người 
Ấn, người Hoa (Hán) đến hiện người Hoa. Người 
nào đến, vật nào đến đều hiện rõ mỗi thứ. Dầu 


162 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
hiện rõ muôn thứ mà mặt gương không thay đổi. 


Như nhạn bay trong hư không, không lưu lại dấu 
vết nào. 


Như trăng soi dòng nước, mà nước và trăng không 
đến nhau. Nước chẳng dính trăng. 


Người thấy tánh, gặp duyên liền khởi dụng, nhưng 
thể tánh chân thật không thay đổi. Ấy là tự tánh 
dụng. 


12.Một câu tóm tắt 
Hỏi: Xin cho một câu tóm tắt nghĩa tu thiền? 


-Biết cái giả không theo, nhận cái thật thường 
sống. 


13.Sống cái nào gọi là "ông chủ" 


1. Phân biệt tốt xấu, yêu ghét... Cái biết này 
thuộc về thức tình. 


2. Biết được cái phân biệt tốt xấu trên tức biết 
được cái thức tình. Cái này thuộc về Trí. Và Trí 
này thuộc về Trí dụng. 


3. Biết lặng lẽ trùm khắp không so sánh phân 
biệt. Trí này thuộc về Trí thể. Trí này cũng gọi là 
“ông chủ”. Người tu phải sống trở lại với Trí này. 


163 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Hỏi: Kinh Kim Cang nói: “Tâm ba thời không thể 
đặng”. Tại sao lại dạy phải sống với ông chủ (có 
đặng). 


- Kinh dạy phá ba thời vi tâm ba thời vọng không 
thật. Nhưng ông chủ hằng hữu, phi thời gian, lúc 
nào cũng vẫn hiện tiền. 


14.Định nghĩa Chơn Không 
Tên Chơn Không có ba nghĩa: 
1. Y cứ kinh điển Đại thừa: 


-Chơn không thể tịch tịnh của các pháp. Từ thể 
hiện bày diệu dụng, hay gọi là Diệu hữu. 


2. Y cứ Thiền Tông: 


-Chơn không là tánh giác, tánh giác này “không 
một vật”. Lục Tổ nhận 

được tánh này nên nói kệ : “Bản lai vô nhất vật..."" 
3. Y cứ Thiền sử: 


-Tên vị Thiền sư Chơn Không đời Lý, Việt Nam. 


15.Tu tập đừng đặt nặng thời gian 


Hỏi: Có người vừa phát tâm tu thi tính toán thời 
gian, tôi phải tu năm năm, bảy năm v.v... Tính 


164 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


toán như thế có hợp đạo lý không? Thử hỏi có hai 
HnPƯỜI: 


-Một người làm cho hết việc. 
-Một người làm cho hết giờ. Vậy người nào tốt? 
Đáp: Người làm hết việc tốt. 


Vậy mà thường người tu học hay có quan niệm tu 
cho mau thành, chóng kết quả. Do vậy mà dễ bị 
gạt. Đúng ra chúng ta tu, không thể hẹn thời gian. 
Vì có ai biết bao giờ hết vọng tưởng đâu? Đặt thời 
gian là yếu đuối, là lười biếng! Tu ít mà muốn kết 
quả nhiều. Người mạnh, sẵn sàng làm bất cứ bao 
lâu, miễn xong việc là xong. 


Tóm lại, chúng ta hãy nỗ lực tiến tu, đừng đặt 
nặng thời gian. 


16.Tỉnh thần cầu nguyện 

Hỏi: Vì sao trong Kinh Nhật Tụng lại chọn phẩm 
Phổ Môn làm kinh cầu 

Đáp: Vì phẩm này nói nhiều về cứu khổ cứu nạn, 
mà người ta hay cầu an vì sợ khổ. Vì vậy chọn 
phẩm này làm kinh cầu an. Nhưng ít ai hiểu được 
tầm quan trọng của phẩm này. 


Chúng ta thường cứ nghĩ tụng cho có phước, chứ 
không hiểu được ý nghĩa thâm sâu của kinh. 


165 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Kinh Pháp Hoa đến phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát 
Phổ Môn này là đến phần phá Tưởng ấm, mà con 
người có khổ là do tưởng. Phá tưởng thì hết khổ. 
Một viên đạn bất ngờ xuyên qua chúng ta, chúng 
ta đâu có sợ. Một nhát dao qua nhanh không làm 
ta sợ, nhưng nếu cứ khứa khứa, từ từ thì ta tưởng 
tượng mà rợn mình! Để chứng tỏ cái sợ từ tưởng 
mà có, cho nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát là trở 
về tánh nghe. Trở về tánh nghe thì bặt chỗ tưởng. 
Không chỗ tưởng, thì khổ từ đâu mà có? Nên nói, 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì qua khổ nạn. Đó là 
nói về “lý”. 


Về “sự”, niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát hết 
khổ như thế nào? 


Giả sử chúng ta đi đường sợ ma, lúc đó sợ quá, 
thành khẩn niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. Bởi lo 
niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nên một lúc hết nhớ 
đến ma, sợ cũng theo đó mà hết, tức là hết khổ. Bị 
tai nạn cũng vậy. Gặp lúc tai nạn, chúng ta mãi lo 
niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát nên không 
còn thời giờ rảnh để tưởng nhớ đến sự việc xảy ra, 
do đó cũng quên hết khổ. 

Hỏi: Tôi thấy có nhiều chuyện niệm Quán Thế Âm 
rất linh ứng là sao? 

Đáp: Vẫn biết đức Quán Thế Âm Bồ Tát rất linh 
ứng và sẵn sàng cứu khổ cho chúng ta, nhưng nó 
cũng còn đòi hỏi chúng ta phải tu nghiệp lành 
đúng với quả mong cầu thì việc cầu an của ta mới 


1ó6 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
có kết quả. 


Bây giờ tôi hỏi lại: như gặp tai nạn thì bao nhiêu 
người niệm danh hiệu Quán Thế Âm, nhưng tại 
sao có người được khỏi, có người không khỏi? Đâu 
phải ai niệm cũng được khỏi hết? Như vậy Bồ Tát 
có lòng thiên vị người này, ghét bỏ người kia sao? 


Điểm này chúng ta phải hiểu rõ. Tùy theo nghiệp 
tương ứng của mỗi người mà có. Người có phước 
lành thì niệm đến điều lành, cảm việc lành. Trái 
lại, người nghiệp ác quá nặng có thể không cảm 
nổi điều lành. Người có phước không nhất định họ 
niệm Bồ Tát thì Bồ Tát hiện, mà có thể họ niệm 
Chúa thì Chúa hiện, hoặc niệm thần thánh thì 
thần thánh hiện đều do phước lành của họ mà 
cảm nên. Còn người tạo nghiệp ác quá nặng, tuy 
có niệm đến điều lành, nhưng không đủ sức cảm 
hiện, nên vẫn bị khổ. Người xưa nói: “Linh bất linh 
tại ngã” là như thế. 


Tóm lại, cảm ứng chẳng phải không, nhưng có là 
do ở chúng ta, chẳng phải ở Bồ Tát. Phật Bồ Tát 
chỉ là cái duyên phụ thuộc bên ngoài thôi. Nếu 
chúng ta một bề hướng bên ngoài mà cầu sự linh 
ứng, đó là bỏ gốc theo ngọn, trái với ý chỉ của 
kinh. 


Hiểu vậy thì chúng ta niệm mới cảm ứng bất tư 
ngh1. 


167 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
17.Xin một chữ 


Một người học thiền từ phương xa gởi thư đến xin 
một chữ để tu. 


Đáp: Một chữ “Tỉnh” hoặc một chữ “Xả”. 


18.Phật ở đâu? 


Đây là lời nói của Ngài Phó Đại Sĩ nói về chỗ sở 
hành của minh: 


Tâm Phật 

Dạ dạ bảo Phật miên 
Riêu riêu hoàn cộng khởi 
Khởi tọa trấn tương tùy 
Ngữ mặc đồng sở chỉ 
Tiêm hào bất tương ly 
Như thân ảnh tương tợ 
Dục thức Phật khứ xứ 
Chỉ giá ngữ thịnh thị 
Dịch: 

Đêm đêm ôm Phật ngủ 
Ngày ngày cùng Phật dậy 
Ngồi đứng hằng theo nhau 
Nói nín đồng chung ở 
Mãi mãi chẳng xa nhau 
Như hình cùng với bóng 
Muốn biết nơi Phật đi 
Chỉ chỗ nói năng ấy. 


168 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


“Muốn biết nơi Phật ổđi 
Chỉ chỗ nói năng ấy”. 
Đây là chỗ Ngài Mã Tổ trả lời với Huệ Hải: 


-Chính cái ngươi hỏi ta đói 


Nhận ra được điều này rồi sống cùng như vậy. 


19.Đừng kềm tâm và đoạn vọng tưởng 


Chỉ biết vọng không theo là đủ, đừng kêm tâm và 
đoạn tư tưởng (vi đoạn vọng tưởng là pháp tu của 
Tiểu thừa). Tại sao? Vì tư tưởng như mây khói, đâu 
có thật mà phải đoạn trừ. Như bài kệ của Lục Tổ 
bác cái hiểu lầm của ông Ngọa Luân, trong Kinh 
Pháp Bảo Đân. 

Lối tu "chăm chăm nhìn vọng tưởng như mèo rình 
chuột" là lối dạy tu của pháp tu công án, dùng áp 
lực để tâm thành một khối, đủ duyên sẽ phát ngộ 
(bộc phát). 


20.Nghiệp và vọng tưởng có đáng sợ không? 


-Nghiệp: Đáng sợ với người thấy nghiệp là thật, 
không đáng sợ với người biết nghiệp không thật. 
Không đáng sợ mà làm chủ nên chuyển được 
nghiệp. 

-Vọng tưởng: Nếu biết thì không sợ. Đừng sợ vọng 


169 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


khởi, chỉ sợ biết chậm. Nó khởi mặc khởi, mình 
chỉ giữ vững cái Biết, bám sát cái biết. Mình tức 
biết, biết tức tánh, không ngại. 

Lại thêm trong giấc ngủ có nhiều mộng mị, là do 
nơi nghiệp thức chủng tử khởi hiện hành. Đây là 
do thiếu sự làm chủ, vì thiếu trí tuệ quán chiếu. 


Muốn tiêu trừ mộng mị, thì tăng cường độ huân 


quán trí tuệ. Hãy điềm đạm huân tu. Vọng trước là 
thù, sau ấy là bạn. 


PART IV 
QUESTIONS AND ANSWERS 


1. The defilement is unreal. 


"When the defiled thoughts are recognized as 
unreal, they disappear." 


In the Diamond Sutra, Buddha taught that all 
three minds cannot be held. You cannot hold onto 
the past, present, or future mind. Each time, If 1S 
Impossible to find the mind. 


The First Patriarch taught Huệ Khả (Huike), "Bring 
your mind here, and I will give you peace." Huệ 
Khả searched for his mind but could not find it. 
Immediately, the patriarch said, "I have put your 


170 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
mmind at peace. ' 


Although the teachings of Buddha and the 
Patriarch may differ, they both convey the idea 
that the defled mínd is not real. During 
meditaton, a practitioner starts to fÍocus on 
"noticing that the defiled thoughts are unreal," 
and eventually all the defiled thoughts disappear. 
The defiled thoughts are reflections of the six 
sense spheres. Outside of the six sense spheres, 
the defiled mind does not truly exist. 


The root of ignorance and confusion lies 1n 
mmistakenly identifyinng defiled thoughts as one's 
own mnind. 


2. Which kind of karma is heavy? 


Someone asked, "Between the karma of the body 
and the karma of the mind, which karma 1s 
heavier?" 


lf we consider the cause, the karma of the mind 
Carrles more weight. If we consider the results, the 
karma on the body 1s significant. Intention 1s the 
driving force behind the creaton of karma. 
However, I1f there 1s a thought but the body does 
not act, 1t does not constitute a wrongful deed. 


If we say that the karma of the mind 1s heavier, 
then when the mind has not yet arisen, the action 


171 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


cannot become unethical  It only becomes 
unethical when there 1s a requirement for physical 
action. 


IfÍ we consider the Bhikkhu precepts, any wrongful 
action is considered unethical. If we consider the 
Bodhisattva precepts, even thinking about 
unwholesomeness is considered an unethical 
đeed. 


3. A normal mind 
What is "a normal mind 1s the path"? 


When you perceive neither right nor wWrong, 
neither truth nor falsehood, neither here nor 
there, neither secular nor noble, and so on, you 
have a normal mind. In short, when you realize 
that there is no duality, your mind will be 
peaceful, natural, and quiet. Seeing like that 
mneans having normal vision. Such normal seeing 
1s the path. When you have such a view, you don't 
have to bother looking for anything. lf you want to 
achieve a peaceful mind, sinply avoid allowing 
defiled thoughts to arise. Since defilement is the 
root of samsara in the three realms, abstailning 
from defilement means eradicating the root of 
samsara. 


172 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
4. Mind Only and Consciousness Only 


The three realms are all mind, and all dharmas 
are ConSciousness. 


A moral mindset will lead to a moral realm. For 
instance, when you bring happiness to others, 
they wil treat you well. All phenomena are 
manifestations of consciousness. When dharmas 
arise In your mind, they are all discerned by 
CONnSCIOUSne€Ss. 


Venerable Động Sơn asked Venerable Ma Cốc, 
"Wind exists In all ten directions; when there 1s no 
wind, why you can't see the wind?" 


Ma Cốc held the fan, then fanned the aïr. 


Wind exists in all ten directions; however, when 
condiions meet, the wind appears. When 
diferentiated, dharmas appear. 


5. How does one practice the Ox Herding 
Meditation? 


- Does one need to empty the mind? 
- One 1s herding the oxen. 
- How to herd?2 


Patriarch Qui Sơn taught, "When the ox glances 
and looks to both sides, desiring to eat people's 


173 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
rice seedlings, the herder must pull it back." 


The herder constantly watches, has no free time, 
never becomes Inactive or sleepy, and cannot fall 
into an empty mind. Based on the ten ox-herding 
pictures, the practtloner should  continue 
pracieng untl Ð both the ox and herder 
(representing the perceiver and the perceived) 
disappear, leaving only a bright full moon 1n the 
a1r. 


In short when practicing meditation, It 1s 
1mportant to use Prajna wisdom to clearly observe 
the arising and passing away of defiled thoughts 
as the obJect. When a defiled thought arises, the 
practitioner 1s always aware of it. When there 1s no 
defiled thought, the practitioner is aware that 
there 1s no defiled thought. The mínd 1s always 
calm and illuminating. According to this practice, 
there 1s initially an obJject, but It is not a specific 
object like Theravada. Because there 1s silent 
1llumination, it is also considered the practice of 
Silent Ilumination. Thiên Mặc Chiếu. 


6. Is there a case of falling into hell? 


Question: Devadatta mistreated the Buddha for 
1mnany lifetimes, committing the five 
transgressions. If he fell into hell, how was he able 
to continue following and mistreating Buddha In 


174 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
every lifetime? 


- There are two scenarios for cultivators to achieve 
enlightenment: If you are still weak, you must 
depend on favorable circumstances to make 
progress. On the contrary, when you are strong, 
you must use adversity to progress. 


Despite mistreating the Buddha, Devadatta was 
considered a Bodhisattva who secretly played the 
role of a "villain" to aid the Buddhas spiritual 
advancement. As a result, he was not condemned 
to hell as his actons were not driven by 
malevolent intentions. However, according to the 
law of cause and effect, Buddha still stated that he 
fell into the UỦnending Hell. 


An old  story recounts that Venerable 
Maudgalyayana went to hell to visit Devadatta. He 
asked, "Are you suffering here?" 


Devadatta replied, "I am stil peaceful and happy, 
like a BhikkhUu who has attained the third stage of 
mneditation. 


"When will you be released?”" 
"When Buddha enters hell, I will step out of hell." 


Even though Devadatta was In hell, he did not see 
hell. 


175 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


7. The diíference between Mahayana and 
Hinayana. 


According to the book "Awakening of Faith In the 
Mahayana," a Mahayana practitioner perceives 
that the mind is vast, encormpassing all realms 
and rmnerging with the Dharma body. 


The Hinayana path Involves the cessation of the 
"birth and death”" of the six consclousnesses, 
leading to the attainment of Arahantship through 
the "concentration of the cessation of perception 
and feeling." The Mahayana refers to it as "when 
the mind sinks Into emptiness and silence, losing 
the seed of compasslon" (failing to cultivate great 
cormnpassion to save living beings). 


8. If you cling to good, evil will immediately 
arise. 


There was a period in Greece when a terrible, 
murderous rmmovement took place. Why? Because 
some religlous individuals believe that those who 
do not believe In the Bible will not go to heaven. 


Normally, 1ƒ someone doesnt follow you, you may 
feel Ð animosity towards them. But your 
understanding may not necessarlly be correct. 
When you believe something is right and good, but 
others do not follow it, that person 1s considered 
"unlucky" and may experience "evil" events. 


176 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


When you focus on øoodness and hold onto 1t, you 
will Immediately notice the emergence of evil. 
When you think about loving sormneone, you want 
to protect that person. When you witness someone 
else Iintending to harm the person you love, you 
1nstinctively feel the urge to protest and will take 
action to 1ntervene and protect them. 


Attachment to love and goodness can be 
disastrous. lf you want to do good but are 
hindered, you may becorme angry, leading to evil 
thoughts. So, "not thinking good, not thinking evil 
1s above all." 


IÍ Its the truth, It is not Iinfuenced by either 
affection or anger. Affection and anger are not 
attributes of the truth. 


9. The world will look different depending on 
how you perceive things. 


The reason for our dissatisfaction 1s that we tend 
to look at people critically or with contempt. Due 
to pride, you perceive others as unattractive and 
inferior, leading to feelngs of dissatisfaction, 
Jealousy, and anger. 


©n the contrary, 1f you discard the aforermnentioned 
perspectives, you will see everyone with "equal 
eyes,'" recognizing the ¡inherent goodness and 
unique nature of each individual. You will see that 


177 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


even robbers still have some redeeming qualities. 
Especially because everyone possesses Buddha 
nature (as exempliied by Bodhisattva Never 
Disparaging), there 1s no affliction. 


Buddhism adopts a perspective that considers 
everything as equal in nature, thereby dismantling 
all prejudices related to race, humanity, and so 
on. 


Buddhism focuses on saving sentient beings from 
suferinng and practicing compassion towards 
them. Therefore, the compassilon of Buddhism 1s 
supreme, surpassing the love of family, nation, 
and humanity. It is the love for all living beings. 
AI living beings are cqual. Having such a 
perspective, there 1s a story that the Buddha once 
offered his body to a hungry tiger, etc. 


10. Recognize host and guest 


Ouestion: When practicing, always remermnber that 
"when a guest 1s present, the host knows the guest 
1S present. When there are no guests, the host 
knows there are no guests." Anything else? 


Like a homeowner who 1s always aware of the 
guests and the host, that is the first stage. As the 
homeowner, 1t is Important to ensure that guests 
do not disrupt your routine. You should monitor 
the situation until the guests are no longer a 


178 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


bother, allowing you to manage household tasks 
and enhance the appearance of your home. When 
death comes to destroy the house (symbolizing the 
five aggregates of the body), one should depart 
according to the will. 


A Zen master once said, "The reason we cant 
control our home 1s because we let a 'stealing 
mindset' sneak In and cause trouble." 


Question: What are the benefits of practicing 
"noticing defiled thoughts" even when they keep 
arIsing? 


The Sixth Patriarch said, "Do not fear the 
emergence of thoughts, but fear the slow 
awakening." If you notice the emergence of Impure 
thoughts, it also reveals the nature of awareness. 
With such practice, when defilement arlses one 
hundred  tines, awareness is observed one 
hundred times. 


When you understand that waves are made of 
water, you no longer need to fear Impure thoughts, 
as they are also part of the truth. 


In the Dharma Jewel Platform Sutra, Ngọa Luân 
stated, "You should not allow thoughts to arise." 


The Sixth Patriarch said, "Just let the thoughts 
arIse. ` 


Whenever a thought arises and is mindfully 


179 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


noticed, such mindfulness of noticing 1s a 
Buddha. When you realize that you are the sea, 
you are not afraid of waves, because waves are 
born from the sea. In this way, even while living 
among rmmany delusional people, you dont have to 
close the door to refuse guests as long as you are 
awake. 


11. Both the Indian and Chinese people 
appeared. 


Like an anclent mirror, when Indians come, 
Indians appear, and when Chinese come, Chinese 
appear. Whoever comes, whatever comes, 
everythng 1s clearly visible  Even though 
everything is clearly visible, the glass surface 
remains unchanged. 


Just like a swallow flying In the sky, leaving no 
trace behind. Just as the moon shines on the 
water, they do not reach each other, and the water 
does not toụch the moon. The practitoner 
recognizes the ¡inherent nature of the mind, 
responds to the circumstances, and prormptly 
utilizes 1t, but the fundamental nature remailns 
unchanged. This 1s the utilization of the Inherent 
nature of the mind. 


12. One sentence summary 


180 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Question: Could you please provide a one- 
sentence summary of the meaning of practicing 
mneditation? 


- Be aware of and do not follow falsehoods. Always 
live by the truth. 


13. What is referred to as "the host" that we 
should live with? 


1. To distinguish between good and bad, love and 
hate... This mindfulness belongs to the mental 
process. 


2. Noticing the ability to distinguish between good 
and bad, as mentioned above, Implies being aware 
of the mental process. This awareness 1s a part of 
wisdom. And this wisdom 1s the practical aspect of 
wisdom. 


3. Notice the quiet awareness that embraces all 
things without cormparison or distinction. This 
awareness 1s an inherent aspect of wisdom, also 
referred to as "the host.” Practitioners mmust 
embody this wisdom. 


Question: The Diamond Sutra states, "The mind of 
the three times 1s not graspable." Why is It then 
taught to live with the host (mplying that some of 
1t may be graspable)? 


- The sutra teaches the destruction of the mind of 


181 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


the three tines because it 1s 1llusory. However, the 
host exists permanently, tinelessly, and 1s always 
present. 


14. Definition of True Emptiness 
The term True Emptiness has three meanings. 
1. Based on the Mahayana Sutras: 


- Emptiness 1s the tranquil and pure essence of all 
dharmas. From this essence, wonderful effects 
emerge, so it is called Miraculous Existence. 


2. Based on Zen Buddh1ism: 


- True emptiness 1s inherent awareness, and this 
awareness is "without an object." The Sixth 
Patriarch recognized the presence of Iinherent 
awareness and expressed It 1n the verse, 
"Originally, there is not one thing." 


3. Based on the history of Zen: 


- That 1s the Dharma name of the Zen Master 
Chơn Không (1045-1110), who lived in the Ly 
dynasty in Vietnam. 


15. Don't place too much emphasis on tỉme 
when practicing. 


182 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Question: Is 1t ethical for a person who has Just 
started practicing to set a tĩne limit, such as Íive 
years or seven years, for their practice? Letfs 
consider two 1ndividuals: one person cormpletes all 
the work, while the other person puts In all the 
hours. So, which person 1s more valuable? 


Answer: The person who cormpletes all the work 1s 
a responsible individual. Yet, often, people who 
practice have the notion that they need to practice 
quickly in order to see results soon. Therefore, If 1s 
easy to be misled. In reality, when we practice, we 
cannot set a specific từne. Because no one knows 
when delusions will end. People who set deadlines 
are weak and lazy! They practice Infrequently, but 
they desire great results. A resilient Iindividual 1s 
someone who 1s prepared to work fÍor any 
duration, as long as the task 1s cormpleted. In 
short, lets make an effort to practice without 
placing too much emphasis on time. 


16. Spirit of praying. 


Question: Why did we select the Phổ Môn 
(Universal Gate) chapter as a prayer Íor peace in 
the Daily Recitation of Sutras? 


Answer: Because sentient beings pray Íor peace 
out of fear of suffering, this chapter emphas1zes 
the Importance of saving people from suffering and 


183 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


disasters. This chapter was chosen as a prayer Íor 
peace for that reason. However, fÍew people 
understand the Importance of this chapter. Many 
people often engage ¡in chanting for blessings 
without fully comprehending the profound 
mneaning of the sutra. 


In the Lotus Sutra, the chapter on Avalokite§vara 
Bodhisattva, also known as the Universal Gate 
chapter, discusses the breakdown of the aggregate 
of perception and how people suffer as a result of 
perception. After destroying the aggregate of 
perception, suffering will cease. For exarmple, If a 
bullet were to suddenly pass through us, we 
would not be afraid. A quick stab of the knife 
doesnt scare us, but 1ƒ we cut slowly into the 
body, we can imagine it and becorme scaredl To 
overcome fear and improve perception, reciting the 
name of Avalokite§vara Bodhisattva helps to 
return your mind to the natural state of hearing. 
Returning to the nature of hearing, perception has 
no anchor. With no opportunity for perception to 
develop, where does suffering originate? It 1s 
believed that chanting the name of Avalokite§vara 
Bodhisattva can alleviate suffering. That is the 
"reason." 


Now, lets talk about "actuality." How does reciting 
the name Avalokite§vara Bodhisattva help to end 
sufering? Imagine being afraid of ghosts while 
walking on the road. At that tne, we were so 


184 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


afrad that we sincerely recited the name of 
Avalokite§vara Bodhisattva. Reciting the name of 
Avalokite§vara Bodhisattva can dispel thoughts of 
cghosts and alleviate fear, ultimately bringing an 
end to suffering. The same applies to having an 
accident. When we encounter an accident, we 
becormne so preoccupied with invoking the name of 
Avalokite§vara Bodhisattva that we no longer have 
the mental space to recall what happened, causing 
us to forget all suffering. 


Question: Many stories suggest that reciting 
Avalokiteshvara's name 1s very beneficial because 
1t 1s believed to help people receive what they ask 
for. Is that true or not? 


Answer: We should understand that 
Avalokite§vara Bodhisattva 1s both powerful and 
compassionate, and 1s ready to save us Írom 
suffering. However, it also requires us to cultivate 
øood deeds 1n line with our desired results so that 
OUrT prayers for peace can be fulfilled. Now I ask 
you. lf there is an accident, many people recite the 
narmne of Avalokiteshvara, but why are some people 
helped while others are not2 Not everyone who 
recites can be assisted. Does the Bodhisattva 
distinguish between a favorable person and an 
unfavorable person? 


We must clearly understand this point. Prayer 
depends on cach persons ¡individual karma. 
People with good rmnerit speak of goodness, and 


185 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


good deeds follow. On the contrary, Individuals 
with an excess of negative karma may not be able 
to attain positive outcomes. Blessed individuals 
may not always chant the name of Bodhisattva to 
summon their presence. Instead, they can recite 
the name of God and witness ŒGod's appearance, or 
they can pray to the heavenly devas and 
experience their manifestation, all as a result of 
ther merit. As for Individuals who accumulate 
signiicant negative karma, even If they recite 
prayers Íor goodness, they may not have the 
necessary conditions to receive help, and therefore 
contnue to experience suffering. Thus, the 
ancients said, "Its up to you whether the spiritual 
help will come to you or not." 


In short, the blessed protection 1s not non- 
existent; It exists because of us, not the 
Bodhisattva. Buddha and Bodhisattvas are merely 
external factors. If we seek external assistance and 
pray for blessings, we are fÍocusing on the 
branches rather than the root, and contradicting 
the teachings of the sutras. Understanding this, 
when you chant, you will invoke the infinite sacred 
pOWET. 


17. Asking for a word. 


A person learning meditaton from a distant 
location sent a letter asking for a word to practice. 


186 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Answer: Just "Be awake" or "Let øo." 


18. Where is the Buddha? 


The following 1s Phó Đại Sĩs statement about his 
understanding and practice. 


Every night, I hug Buddha and sleep. 

Every day, I[ wake up with Buddha. 

Buddha and I sit and stand together. 

Buddha and I speak and stay silent together. 
Buddha and I are like an obJect and 1ts shadow, 
never separate from each other. 

Do you want to know where the Buddha goes? 
Observe the act of speaking and listening. 


This is where Master Mã Tổ replied to Huệ Hải, 
saying, "Phats what youre asking mel" Realize 
this, then live with it. 


19. Don't restrain your mind and don't cut off 
false thoughts. 


It 1s sufficlent for the practitioner to TeCOEnI12© 
defiled thoughts and refrain from following them. 
Dont suppress your mind, and dont eliminate 
your defiled thoughts (because cutting off defiled 
thoughts 1s a practice in Hinayana Buddhism). 
Why? Thoughts are like clouds of smoke; they are 
not tangible, so you cannot simply eliminate them. 


187 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


The Dharma Jewel Platform Sutra explains a poem 
of the Sixth Patriarch and refutes Ngoa Luâns 
1nisunderstanding. 


The practice of "staring at false thoughts like a cat 
watching a mouse" is a teaching method used 1n 
koan practice, applying pressure to unify the mind 
into one mass. With the right conditions, 
enlightenment will arise. 


20. Should I be afraid of karma and defiled 
thoughts? 


- Karma: It is frightening for those who believe 1n 
the reality of karma, but not for those who 
understand that karma 1s not real. Its not scary 
because 1f you, as the host, can control your mmind 
and body, you can change your karma. 


- Defiled thoughts: lIf you notice the defiled 
thoughts, you are not afraid. Don't be afraid of the 
emergence of defiled thoughts; Just be concerned 
about recognizing them slowly. Just let defiled 
thoughts arise; maintain your awareness and do 
not let your mind separate from it. When you 
become aware, you embody the Inherent 
awareness, and you are not worried. 


Furthermore, If you have numerous dreams 
during sleep, It ¡is due to the karmic seeds of 
COnsciousness arising and taking effect. This 1s 


188 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


due to a lack of mental mastery and reflective 
wisdom. lf you want to eliminate dreams, enhance 
the power of wisdom. Be calm and practice. 
Defilement is initially an enemy, then a friendly 
reminder. 


189 


PHẦN V 
TRÍCH GIẢNG THIỀN SỬ 


1. Được danh và được thể 
Có vị Thiền khách hỏi Thiền Sư Tánh Không: 


-Thế nào là ý Tổ Sư từ Ấn Độ sang? Tánh Không 
đáp: 


-Như có người bị té dưới giếng sâu ngàn trượng, 
không có một tấc dây, đợi chừng nào người ấy lên 
sẽ đáp ông. 


Ngưỡng Sơn Huệ Tịch nghe nói vậy thắc mắc đem 
hỏi Ngài Đam Nguyên: 


-Người ở dưới giếng làm sao lên được? Đam 
Nguyên quở: 


-Kẻ si! Ai ở dưới giếng? 
Sau đến Qui Sơn, Huệ Tịch lại đem câu ấy hỏi: 


190 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


- Người ở dưới giếng làm sau lên được? Qui Sơn 
liền gọi: 


-Huệ Tịch! Huệ Tịch đáp: 

-Dạ ! 

Qui Sơn liền bảo: 

-Ra rồi! Ra rồi! 

Ngay đó Huệ Tịch liền ngộ. Ngài nói: 


-Tôi ở chỗ Đam Nguyên được danh, ở chỗ Qui Sơn 
được thể. 


Bình: 


Vì sao Ngài nói ở chỗ Đam Nguyên được danh? Vì 
sao ở chỗ Qui Sơn được thể? 


Bởi Ngài Ngưỡng Sơn cứ đỉnh ninh rằng, có người 
ở dưới lên, ngờ đâu bị gạt một cách đáng thương. 
Thấy vậy Ngài Đam Nguyên bèn phá gỡ cho, liền 
bảo: 


- Kẻ sil Ai ở dưới giếng? Huệ Tịch liền nhận ra lỗi 
trước, tuy nhiên chỉ mới nhận ra cái lý không 
người dưới giếng mà chưa thật thấy chính minh. 
Đến Qui Sơn gọi: Huệ Tịch. Đáp: Dạt Bảo: Ra rồi! 
Ra rồi! Là chỉ rõ cái thể hiện tiền. Huệ Tịch ngay 
đó vỡ lẽ: chính mình vậy. 


191 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
2. Trâu đã thuần chưa? 


Một hôm Tề An Công đến hỏi đạo Ngài Bạch Vân 
Nghĩa Đoan. Bạch Vân 


-Trâu đã thuần chưa? Công thưa: 

-Đã thuần, đã thuần. 

Bạch Vân bèn mắng cho một trận. Công mặt đỗi 
sắc, đang ngồi bèn đứng dậy khoanh tay. Bạch 
Vân hỏi: 

-Thuân chưa? 

Công 1m lặng. 

Bạch Vân liền nói: 


-Trâu ở trong núi đủ nước đủ cỏ, trâu ra khỏi núi 
chạm Đông chạm Tây. 

Bình: 

Người tu vĩ như người chăn trâu giữ gìn chớ cho 
ăn lúa mạ người. Lúc đầu nó còn hung hăng, sau 
lần lần thuần thục. Khi thuần buông roi buông dây 
không phải chăn giữ mà nó vẫn không phạm lúa 
người. Người giữ tâm mình đúng mức thì không bị 
thinh sắc (cảnh) làm chuyển lay. Để trắc nghiệm 
trình độ, Thiền Sư đã hỏi người: 


-Trâu đã thuần chưa? 


Tức tâm ông đã yên chưa? 


192 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Ở đây Công thưa: Đã thuần, đã thuần (tâm tôi đã 
yên rồi). 
Ngay đó Thiền Sư bèn mắng cho một trận. Đây là 
để nghiệm xem Công đã thiệt chưa, tâm đã thực 
yên chưa? Tiếc thay Công chưa được yên thật sự, 
nên mặt mày biến sắc, trong lòng có vẻ không vui. 


Bạch Vân gạn lại: Thuần chưa? 


Hỏi như vậy để đánh thức thực trạng trong tâm 
người. Nhưng Công lại cố chấp, khoanh tay im 
lặng. Ngài tiếp: Trâu ở núi đủ nước, đủ cỏ. Trâu ra 
khỏi núi chạm Đông chạm Tây. 


Khi tâm không duyên thì yên. Có duyên đến thì bị 
động, mất đi cái an ổn, mà sân hận nổi dậy. Khác 
nào trâu ra khỏi chuồng thì báng bổ quật Đông 
quật Tây. 

Việc huân tu như vậy là chưa được thuần. Khi 
không duyên thì ngỡ mình 

đã thuần. Khi duyên đến, chạm duyên mới hay 


mình chưa. 


Người tu, tu không chỉ ở trong yên, mà phải ở 
ngay trong cái động mà vẫn yên, thế mới là thực. 
Công khi không có bị mắng thì thì ngỡ mình là 
yên. Khi bị mắng thì nổi sân hết yên. Đây là chưa 
thật. Phải khi không có mắng, khi có mắng mà vẫn 
yên thì cái yên đó mới là thực. 


193 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
3. Hái dưa cho người không vào vườn ăn 


Thiền Sư Thanh Phẩu ở nơi hội Ngài Đại Dương. 
Một hôm Sư đang trồng dưa, Đại Dương vào vườn 
hỏi: 


-Dưa đã chín chưa? Sư thưa: 

-Dưa đã chín. 

Đại Dương bảo: 

-Lựa một trái hái ăn chơi. Sư thưa: 

- Hái cho người não ăn? Đại Dương bảo: 

-Hái cho người không vào vườn ăn. Sư thưa: 
-Chưa biết người không vào vườn có ăn không? 
Đại Dương hỏi: 

-Ông có biết y chưa? Sư thưa: 

-Tuy nhiên không biết mà đâu được chẳng cho. 
Binh: 


Đã có người hỏi xin mà chủ vườn lại hỏi: Hái cho 
người nào ãn? 


Người chủ vườn muốn gì? Ông trả treo khó dễ. 
Muốn người xác định cái kẻ “biết ăn”, kẻ ấy là ai? 


Tại sao đương sự sờ sờ ra đấy mà hỏi quái như 
vậy? Tuy vậy không thể trả lời rằng: 


194 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
-Hái cho tôi ăn. 
Nói như vậy có được không? 


Người xin xác nhận như vậy là đã lầm, mắc bẩy kẻ 
trồng dưa rồi! 


Đại Dương không thế, Ngài là người “lái buôn” 
sành sỏi, chỉ có lừa người, nào ai lừa được. Đâu dễ 
nửa câu lại bị mắc hợm! Đã là kẻ “lái “ chuyên 
nghiệp nên trả giá đúng mức để thủ lợi, phải nắm 
chắc việc ấy trong tay. Ngài quật ngược lại người, 
đoạt cơ chủ rẫy: - Hái cho người không vào vườn 
ăn. 


Một câu trả lời ma quái, hư ảo! Người vào vườn xin 
dưa cho kẻ “không vào” ăn. Một chuyện lật lọng 
ngược lại chủ vườn trả treo. Đã vào, mở miệng xin, 
sao lại để cho kẻ khác? Ngài mắc cở chăng? Không 
dám nhận kẻ ấy là mình? Không tự cho mình là kẻ 
ăn, lại đổ thừa kẻ khác! 


“Kẻ không vào vườn” ấy là ai? Là kẻ nào? Có ai 
thấy hắn đâu! Có chăng cũng chỉ là bóng ma. 


Nhưng đã là một bậc đại nhân, Ngài Đại Dương 
đâu thể chối quanh, nói vô nghĩa như thế. 

Ngài nói một cách xác thật đó. Đã giới thiệu một 
khách qui với chủ vườn. Người đó là kẻ sành sỏi 
biết thưởng thức hương vị dưa ngon. Kẻ đó đáng 
được cho ăn. Người đó là “người không vào vườn”. 


Nếu là kẻ khác, không phải Thanh Phẩu, người 


195 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


chủ vườn này, thì sẽ nhìn quanh quất kiếm người 
không vào vườn ấy là ai? Nhưng kẻ chủ vườn này 
không làm cái việc phí công vô ích ấy. Không bị lời 
lẽ ma mị của “ông già” lừa. Ma trái lại, còn làm khó 
dễ hỏi đon ren, không muốn hái dưa cho nữa là 
khác. 


-Chưa biết người không vào vườn có ăn không? 


Một lối hỏi để giữ dưa, không muốn mất một quả. 
Người chủ vườn thật lợi hại, dù là tay đại bịp cũng 
khó mà qua. Lời nói ấy chứng tỏ người chủ dưa đã 
biết rõ con người “không vào vườn” kia. Lời nói ấy 
đã chặn trái dưa trước mắt Đại Dương. Người chủ 
vườn quả thật là kẻ đáo để. Kẻ “bỏn xẻn”. 


Nhưng Đại Dương là một ông lái tài giỏi, đâu để 
mất món hàng xét ra lợi nhuận rất cao. Ngài lật 
ngang lời người, hất chân kẻ chặn: 

-Ông có biết y chưa? 

Đây là lời quyết liệt, lời đoạt dưa. Lời này thật lợi 
hại, nếu không phải là 

Đại Dương, kẻ lái buôn chuyên nghiệp thì khó 
lòng, chỉ ngó dưa mà trừ, hối tiếc. 

Đại Dương, một lời đã buộc người dâng hoa quả. 
Một xảo thuật “kiếm ăn” thật tài tình. Lời ấy đã 
đưa chủ vườn vào thế phải chấp nhận. Và chủ dưa 


đã hoan hỷ không còn trả treo nữa, mà nhất tâm 
tùy hỷ cúng dường lên con người “không vào 


196 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
vườn” ấy. Chủ dưa đã kính cẩn: 
-Tuy nhiên không biết mà đâu được chẳng cho. 


Người chủ vườn thật là hiếu khách, một kẻ thạo 
việc trồng trọt, lại thạo của thạo người. Một chủ 
vườn giữ dưa trọn vẹn, dâng dưa mà không mất 
một trái. 


3A. 


“Người không vào vườn” ấy là ai? 


4. Có mắt không mắt 


Một hôm Thiền Sư Nguyệt Am đến chơi Phong 
Nguyệt Đình thấy có đề bài thi 


Phong lai tùng đảnh thanh nạn lập 
Nguuệt đáo ba tâm đoạn dục trầm 
Hội đắc phong tùng nguuên ngoại Uật 
Thủu tri giang nguuệt tự ngô tâm. 
Đọc xong Sư liền nói: 

-A1 làm bài thơ này là kẻ mù. 

Binh: 


Đây chỉ cần sửa hai chữ thôi tức được sáng mắt, 
mỗi người tự sửa xem? 


197 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
5. Cái đánh không can dự gì đến việc kia 


Ngài Minh Đạo Giả ở chùa Khai Phước đến tham 
vấn với Ngũ Tổ Pháp Diễn. Ngũ Tổ thấy Sư tính 
tình điềm đạm, thông minh, phong cách đặc biệt, 
thường khen ngợi hạnh Sư trước chúng. Vì thế, 
trong chúng có một số người đố ky, muốn làm 
nhục Sư cho bỏ ghét. Một hôm nọ rủ Sư đi dạo núi, 
rồi hè nhau đánh Sư một trận thương tích đầy 
mình. Về chùa, Sư nằm liệt luôn mấy hôm không 
đi thọ trai được. Sau Ngũ Tổ hỏi ra mới hay cớ sự, 
bèn đến thăm Sư. Ngũ Tổ bảo: 


-Ông bị bọn vô lễ làm hỗn như thế sao không 
mách với lão Tăng để lão Tăng đuổi họ đi. 


Sư thưa: 


-Con bị đánh thương tích thì con chịu, không can 
dự gì đến việc kia. Tổ bảo: 


-Sức nhẫn nhục của ông còn hơn lão Tăng, về sau 
không ai làm gì ông nổi. 


Bình: 


Tuy là chốn đạo tràng, nhưng người tiểu tâm đâu 
phải không có. Ở đạo tràng Hoàng Mai, Ngũ Tổ 
Hoằng Nhẫn khi trao y bát cho Lục Tổ, khiến Ngài 
Huệ Năng thiếu điều mất mạng nay đến đạo tràng 
Ngũ Tổ Pháp Diễn, chỉ vì Ngài Pháp Diễn đặc biệt 
chú ý đến người, khiến người bị kẻ xấu ác đánh 
đập tàn nhẫn. Việc đời là vậy. Trong tập thể thì có 


198 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


kẻ xấu người tốt là lẽ đương nhiên, như bàn tay có 
năm ngón, ngón dài, ngón ngắn không đều; việc ấy 
không phải nói. Chỉ nói đến người thọ nạn. 


Ngài Minh Đạo Giả đã bị kẻ xấu hành hung. Ngài 
có thân thế lớn (Hòa Thượng Pháp Diễn) thế mà 
không dựa vào để trả hận, ngược lại Ngài còn lặng 
lẽ không rỉ hơi. Bị đánh đau, liệt bại thi chịu, 
không kêu than, không thống trách tính toán trả 
hận. Một việc làm như vậy, có phải vì Ngài sợ bọn 
kia hăm dọa sẽ hạ sát khi Ngài thưa ra không? 


Không! Chắc chắn là không. Ngài có thế lực lớn 
mà. Ngài một bề im lặng chịu đựng chỉ vì một dạ 
sống vì Phật pháp. 

—_ Lấy ân báo oán? 

—_ Tỉnh thương xóa bỏ hận thù? 

—_ Tứ đại giả hợp? 

— Ngũ uẩn giai không v.v...? 


Nhưng Ngài không phải vì những thứ ấy mà nhẫn 
chịu, để trở thành con người cao thượng, một con 
người có dạ từ bi, mà Ngài đã thể nhận sâu sắc lẽ 
nhiệm mầu: “Không can dự đến việc kial”. 


“Việc kia” chính là pháp mâu rứt Ngài ra khỏi vòng 
ân oán, mà có được sự nhẫn chịu phi thường để 
Ngài trở thành một kẻ có tâm hồn cao thượng, một 
kẻ biết đem tình thương xóa bỏ hận thù, một con 
người từ bi đại độ. 


199 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


“Việc kia” là việc gì? Ấy là việc không là ngũ uẩn, 
không ngoài ngũ uẩn. 


Là việc mà ở trong đó không một quả đấm nào có 
thể đấm được. 


Có thế Ngũ Tổ Pháp Diễn mới tán thán: 


-Sức nhẫn nhục của Ông còn hơn lão Tăng, về sao 
không ai làm gì ông nổi! 


6. Một chiếc áo rách nát 


2 


Ngài Tuyết Đường lúc ở trong chúng ngộ đạo, Sư 
chỉ mặc duy nhất có một chiếc áo từ đông sang hạ 
trải qua nhiều năm nên rận đầy cả áo mà Sư 
không nỡ bắt. Trong chúng có người chán ghét cái 
hạnh nuôi rận của Sư. 


Sư có ông thân làm quan, khi ấy đổi đến gần chỗ 
Sư đang ở. Một hôm, Sư đến thăm cha mẹ, nhưng 
lính gác thấy Sư ăn mặc dơ rách quá nên không 
cho vào cổng. Sư bèn cởi chiếc áo đưa cho lính 
nhờ đem vào trình quan. Bà mẹ nhìn biết áo của 
con bèn cho gọi vào. Thấy áo rách quá và đầy rận 
bà mẹ đem dẹp và đổi áo khác cho Sư. Sư khóc 
nồi: 


-Là quyến thuộc ở cùng tôi đã lâu, nay chia tay lẽ 
đâu lại chẳng buồn. 


Khi ấy bà con quyến thuộc hay tin Sư về mới hẹn 


200 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


hôm sau cùng đến thăm Sư. Đêm ấy, Sư lẽn trốn 
đi và để lại một bài kệ: 


Mạc hiềm tâm tợ thiết 

Tự kỷ thượng Uut oan 

Tảo tận môn tiền tuuết 
Phương khai hỏa lú liên 
Vạn ban hưu cách Uuấn 
Nhất đẳng thị uong duuên 
Cá sự tương ưng xứ 

Kim Cang chủng hiện tiền. 
Dịch: 

Chớ trách tâm như sắt 
Chính mình còn chẳng ưa 
Quét sạch tuuết trước cửa 
Mới nở lò sen hồng. 

Muôn uiệc thôi chớ hỏi 
Bậc nhất là quên duuên 
Việc nàu chỗ thích hợp 
Giống Km Cang hiện tiền. 


Bình: 

Khi người ngộ đạo, thấu lẽ Chơn không, mọi việc 
quanh thân đều được xem nhẹ. Ăn mặc cơm áo đã 
trở thành phụ thuộc. Có gì phải nghĩ tới. Một cái 
áo chân thật mặc hoài không cũ, trùm hoài không 
rách, mang hoài không hư hoại nhầu nát. Tung ra 
thì khắp sum la vạn tượng, thâu lại chừng mẩy 
lông đầu sợi tóc. Có gì làm nhơ nó? Bất cấu bất 
tịnh. Có gì làm thay đổi? Bất tăng bất giảm. Có gì 
làm suy suyễn? Bất sinh bất diệt. 


201 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Chiếc áo như vây đã khoác lên mình Sơn Tăng, thì 
còn chiếc áo nào đáng giá hơn nữa. Vì vậy việc áo 
xống chỉ là sở thuộc của Sơn Tăng. Sơn Tăng đã 
dùng nó, làm chủ nó. Chứ nó không còn làm chủ, 
sai khiến Sơn Tăng nữa. Mặc và mặc mãi, mặc đến 
khi nào không mặc được nữa thi quãng, khỏi 
chăm sóc không luyến tiếc. 


Để nói lên việc làm chủ sự ăn mặc khi thấy mình 
có chiếc áo bằng trân bảo lộng lẫy. Ngài Tuyết 
Đường đã mặc hoài một chiếc áo suốt bao năm. 
Việc ấy đã làm ngứa mắt người có cái nhìn chỉ biết 
trên cái ăn cái mặc. Đáng tiếc thay cho người! 
Người trong tùng lâm còn như vậy, huống là kẻ thế 
tục không hiểu đạo lý gì! 


Từ một chiếc áo như vậy, đã hóa hiện biết bao 
chúng sanh. Loại rận mặc tình nẩy nở. Dù có bị 
cắn rứt mà Ngài vẫn xem như bạn. Mỗi cắn rứt 
ngoài da thịt có là bao. Ngại rằng nỗi cắn rứt trong 
tim trong não kia. Ngài không có nỗi cắn rứt trong 
tim não thì coi việc cắn rứt trên da thịt có nghĩa gì. 
Nó hút máu Ngài là hút dòng máu cam lồ. Với 
dòng máu ấy chúng sẽ “tu” theo Ngài, sẽ là con cái 
Ngài. Cũng như con cái nút sữa mẹ vậy. 

Vì vậy, khi các “lũ con” của Ngài bắt buộc phải xa 
ha Ngài bởi bàn tay người mẹ thì Ngài không làm 
sao mà không xót xa được. 


Sự thể hiện đời sống đạo của Ngài tuy cục bộ, 
nhưng rất gần gũi và xác thật với sinh hoạt thường 


202 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
nhật của cuộc sống. 


Con người mãi bận rộn, cũng chỉ vì duyên. Duyên 
mà không dứt chỉ phí công tu. Người muốn rảnh 
rang thanh sạch phải lo quét dọn tuyết ngõ nhà 
mình. Duyên duyên phải cắt đứt. Ấy là yếu chỉ: 
Vạn duyên buông hết. 


Duyên trong duyên ngoài đều bặt dứt, đây là chỗ 
giống Kim Cang nẩy nở. 


7. Thành cái gì? 
Vua Hiến Tông nhà Tống hỏi Thiền sư Phật Chiếu: 


-Đức Thế Tôn vào núi Tuyết, sau thành đạo, hỏi 
thành cái gì? Phật Chiếu đáp: 


-Dám hỏi bệ hạ đã quên. Vua rất hài lòng. 

-Vua Hiến Tông đã từng hỏi câu này với nhiều vị 
Thiên Sư khác, nhưng câu đáp không được vua 
hài lòng lắm). 

Binh: 


Đức Thế Tôn thành đạo là thành cái gì? Đây là 
một vẫn đề trọng đại. Vua Hiến Tông đã từng hỏi 
câu này với nhiều Thiền Sư. Thành cái gì? Đã bao 
người học đạo thắc mắc đều này. Người ta nói 
“thành” tức chứng Bồ Đề đạt cõi Niết Bàn. Nhưng ở 
đây Ngài Phật Chiếu trả lời đơn giản: 


203 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
-Dám bảo bệ hạ đã quên. 
“Có” mà không nhớ ra, tức đã “quên”. 


Ngài Phật Chiếu rất khéo, vua hỏi việc Phật mà 
Ngài từ Phật xoay lại vua, vì vua mà chỉ thẳng. 
Khác nào Đạt Ma Tổ Sư vì vua Lương mà chỉ cho. 
Ngài đã mạnh dạn nói: Bệ hạ đã quên. 


“Quên” cái gì? 

-Quên cái đã có. 

Ở vị Bệ hạ “có” cái gì? 

-Có cái mà nhà vua đã quên. 


Cái “có” là cái qui giá tột bực ở một ông vua, ở một 
người. Nhưng rất tiếc ở 


nhà vua và con người đều quên. 


Đức Phật đã thành đạo, nay Ngài từ bi chỉ thẳng 
chỗ “thành” ấy. Đó là chỗ mà bệ hạ đã quên, mà 
bao người đã quên. Thành cái “có” mà đã “quên”. 


Thật đơn giản biết bao? 


Nhà vua nghe qua mà bừng tỉnh. Tỉnh cái mình đã 
“có”. Vua có, người có chăng?-Có. 


8. Một tiếng nạt đáng giá ngàn vàng 


Thiền Sư Phần ở Kiếm Môn. Thuở nhỏ, một hôm 


204 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Sư bất thần hiểu đạo rồi tự cạo tóc, nhưng vẫn 
thường chạy rong chơi trong xóm làng, nên thiên 
hạ gọi Sư là “Tăng điên”. 


Sau Sư xuất gia tham thiền và đến nương Ngài Đại 
Huệ. Đại Huệ nghe nói “Gã phong điên” nên không 
cho Sư nhập chúng. Sư đành phải ra đi, đến sông 
Triết Giang, đứng bên bờ trạm, Sư tủi thân khóc 
than: 


-Ta đã lang thang bao năm trời nay định nương 
Ngài Đại Huệ mà cũng không được chấp nhận, 
chắc tại kiếp trước ta không có gieo hạt giống Bát 
Nhã. 


Trong khi đang khóc sướt mướt thì nghe lính nạt: 
-Tránh ra, quan Thị Lang đến! 
Sư bổng nhiên đại ngộ liền làm bài kệ: 


Cơ ruên cá sự quảu hung hoài 

Vấn tận chư phương nhẫn bất khoai 
Kim nhật can trường hốt nhiên phá 
Nhất thứữnh giang thượng Thị Lang lau. 


Dịch 

Bao năm uiệc ấu chứa trong lòng 
Hỏi hết các nơi mắt chẳng khai 
Nau bỗng ruột gan tan uở hết 
Trên sông một tiếng Thị Lang lau. 


205 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Bình: 


Một con người đã thao thức trên lối về đại đạo. 
Nhưng hình tung kỳ quái, khiến người ruồng rẫy 
không chấp nhận. Hận mình một nỗi vô duyên, 
kém mầm Bát Nhã. Thề một quyết hy sinh thân 
mạng, dứt đi nghiệp chướng oan khiên. Mong sao 
đời khác tiếp nối trọn lành, không oan oan, ương 
ương như thuở này nữa. 


Thời cơ đã đến. Lính mở đường quát nạt mở lối 
cho quan Thị Lang tiến bước. Đang khi đau khổ 
bời bời, ruột gan rối loạn, nỗi lòng rã tan. Giữa cái 
lúc chỉ còn có ta và ta, niêm băng giá phủ lấp cõi 
hồn thì tiếng quân thét. 

Ngay đó băng tan giá rã, nỗi khổ cuốn trôi. Phăng 
phăng một mối. Tâm hồn rỗng rang nhẹ hửng. 
Ngài đã sống lại từ bên kia cõi chết. 


9. Buông xuống đi! 


Nghiêm Vương Tôn Giả hiệu Thiện Tín là đệ tử của 
Triệu Châu. Một hôm Sư hỏi Triệu Châu: 


-Một vật chẳng đem đến thì thế nào? Triệu Châu 
bảo: 


-Buông xuống đi! 


Sư thưa: 


206 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


-Đã là một vật chẳng đem đến buông cái gì? Triệu 
Châu bảo: 


-Buông chẳng được thì nên gánh đi. 
Qua chuyện này, Ngài Huệ Nam có làm bài tụng: 


Nhất uật bất trương lai 
Kiên đầu đảm bất khởi 
Ngôn hạ hốt tri phi 

Tâm trung uô hạn hỷ 
Độc ác kú uong hoài 

Xà hổ Uïi tri kỷ 

Quang âm cư bách ruên 
Thanh phong du uị dt. 


Dịch: 


Một uật chẳng đem đến 
Trên uai gánh chẳng kham 
Qua lời chợt biết lối 

Trong tâm uut Uô Uầàn 
Lòng quên các độc ác 

Cọp rắn làm bạn mình 
Thời gian trăm năm lẻ 

Gió mát uẫn còn nguuên. 


Bình: 


Ngài Huệ Nam tuy là người sau, cách nhiều đời 
mà vẫn tương thông người trước. Ngài đã biết rõ 
chỗ vì người của Triệu Châu. Kẻ đến hỏi đã mang 


207 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


gông mà còn quảy môi lưỡi. Tiếc thay đương sự 
chẳng nhận ra. Ngài Huệ Nam qua lời chợt biết lỗi. 
Lỗi tại chỗ nào? 


-Buông! 


Lòng Ngài Huệ Nam thư thái nhẹ nhàng. Ngài đã 
quên các loài độc ác, cùng cọp rắn làm bạn mình. 
Sao ky vậy? 


Người đã thôi rồi đa mang nghiệp chướng ẩn chốn 
cùng cốc sơn lâm mà làm bạn với thú rừng. Ngày 
qua tháng lại thong thả huân tu. 

Dù thời gian trên thế kỷ, giữa mình và người xưa, 
Ngài vẫn thấy lời kia là làn gió mát. Lời ấy vẫn còn 
nguyên. Vẫn rõ ràng giữa hoa ngàn cỏ dại. 


Lời g1?- Buông! 


10.Đạo tại hành động 


Cư Sĩ Quách Đạo Nhơn chuyên làm nghề thợ rèn. 
Một hôm ông đến chùa Cảnh Đức tham cứu với 
Thiên Sư Trung. Trung bảo: 


-Ông bỏ hết những cái nặng đi rồi xoay lại ông mà 
tham cứu thì việc g1 cũng xong. 


Sau đó một thời gian, ông trở lại gặp Thiền Sư 
Trung. Trung bảo: 


-Thiện ác như mây nổi, sanh diệt không chỗ nơi. 


208 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Ông nghe xong liền đại ngộ. Sau đó ông hay nói 
những lời lạ. Trước khi chết ông đi giã từ bà con, 
bè bạn xong về nhà làm một bài kệ để lại rồi ngồi 
kiết già mà tịch. 

Lục thập tam niên đả thiết 

Nhật dạ phiến bành bất kiệt 

Kmm triêu phóng hạ thiết tràu 

Hồng lô biến thành bạch tuuết. 

Dịch 

Sáu mươi ba năm đập sắt 

Ngàu đêm quạt lửa chẳng thôi 

Hôm nau chùu sắt buông rồi 

Lò hồng biến thành tuuết trắng. 


Bình: 


Người Cư sĩ hành nghề thợ rèn, vậy mà nghiệp 
chướng nhẹ. Một phen hỏi đạo liên chợt tỉnh, 
quảng hết sắt chùy ống bể. Một phen tắt ngún lò 
hồng, ngay đó trở thành tuyết trắng. 


Thật một kẻ phi thường. Việc kiến đạo giải thoát 
đâu phải chỉ dành cho kẻ trí thức đạo gia. Một tay 
thợ rèn, khi quăng búa tắt lò thì liền đó bể lửa hóa 
thanh lương, rảnh tay dạo khúc vô sanh. 


11.Tỉnh giác là đạo 


Thiền Sư Tư Nghiệp trước khi xuất gia làm nghề đồ 


209 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


tế. Một hôm đang thọc huyết heo bổng chợt tỉnh 
liền đi xuất gia. 


Ngài có làm bài kệ: 


Tạc nhật Dạ Xoa tâm 
Km triêu Bồ Tót diện 

Bồ Tát dữ Dạ Xoa 

Bất cách nhất điều tuuến. 
Dịch: 

Hôm qua tâm Dạ Xoa 
Sáng nau mặt Bồ Tót 

Bồ Tót cùng Dạ Xoa 
Chẳng cách một sợi tóc. 


Bình: 


Một con người bị miệt thị là kẻ đồ tế. Thế mà ngay 
khi xuống tay thọc huyết heo, thì liên chợt tỉnh. 
Người đồ tế hôm nay khác nào người đồ tế thuở 
trước: Đồ tể Quảng Ngạch. Phóng hạ đồ đao lập địa 
thành Phật (Quăng dao mổ heo, ngay đó thành 
Phật). 


Xưa nay chỉ một tâm. Xưa nay chỉ một hành động. 
Kẻ xưa và người nay không khác. Người bên cạnh 
Phật một thuở, người cách Phật nghìn năm vẫn 
không khác. Tâm và hạnh giống nhau, người nay 
vẫn đồng xưa. Chánh pháp, mạt pháp nào có quan 
hệ. 


Chánh mạt chỉ ở tâm này. 


210 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Làm sao dựng lập thời gian trên một tâm mê hay 
tâm giác? Giác mê, mê giác bao nhiêu mặt, cách 
một thời gian nào? Mặt mũi Dạ Xoa và Bồ Tát, chỗ 


khác nhau được xác định bởi ranh vức nào? 


Ai biết rằng, chính đây, ngay đây. 


12.Nghịch hạnh 


Thượng Tọa Pháp Minh là cháu trong tông Vân 
Môn. Sau khi ngộ đạo, Ngài về quê và chuyên đi 
tụng đám, gặp ai mời uống rượu ăn thịt thì xáp vô 
nhậu đến say mèm, còn ai mời ăn chay thì nhất 
định từ chối. 


Như thế trải qua mười mấy năm. Một hôm Ngài 
bảo trong chúng: 


-Mai ta tịch đây! Chúng không ai tin cả. 
Sáng hôm sau Ngài la to: 

-Ta đi đây, hãy đến nghe ta nói kệ: 
Bình sanh túu lúu điên quuết 

Túu lúu khước hữu phân biệt 

Km triêu tửu tỉnh hà xứ 

Dương liễu ngạn, hiểu phong tàn nguuệt. 
Dịch: 


Bình sanh trong sau té ngã 


211 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Trong sau lạt có phân biệt 
Sáng nnqu tỉnh rượu đi đâu 
Bờ dương liễu, trăng tàn gió sớm. 


Ngài nói kệ xong liền tịch. 
Binh: 


Một con người say khướt đã bao nhiêu năm, công 
hạnh theo thông thường không có. Một người tu 
như vậy thật lạ. Vậy mà trước phút ra đi vĩnh viễn 
khỏi cuộc đời lại hẹn được ngày giờ, lại nói lên điều 
uẩn áo. Tâm hạnh Thiền Sư thật khó lường. 


Phải nói sao cho phải? Rằng say phải hay tỉnh 
phải? Thế nào là phải? Nhìn trên hiện tượng quyết 
đoán bản chất, đâu là chân lý? 


Người như vậy còn say còn tỉnh nữa sao? Phải nói 
với Ngài thế nào cho phải? 


Chỗ về của Ngài là đâu? 


-Bờ dương liễu, trăng tàn gió sớm. 


13.Hạnh kỳ đặc 


Thiền Sư Tu Diễn ở đời Minh, sau khi ngộ đạo ở 
Thạch Môn, Ngài về trụ tại chùa Đông Sơn, chuyên 
tu hạnh đầu đà. Đêm nào Sư cũng cởi trần để bố 
thí cho muỗi, có người thấy thế đem quần áo cúng 
cho Sư, Sư lại đem cho người khác. Như thế trải 


212 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
qua hơn bốn mươi năm, Sư không hề tắm rửa. 


Khi tịch Sư ngồi kiết già, làm kệ xong rồi an nhiên 
thị tịch, đệ tử đem nhập tháp. Một thời gian sau 
mở cửa tháp ra thấy Sư vẫn ngồi yên như trước. 


Tứ thập miên lai thường tiễn túc 

Bất thể đầu hề bất tháo dục 

Quận quan Uuị ngã hoán ụ sam 

Chỉ khủng bình sanh nguuện bất túc. 


Dịch: 

Bốn chục năm liền thường cởi trống 
Đầu chẳng gội chừ thân chẳng tắm 
Quận quan Uuì ngã đổi chiếc U 

Chỉ ngại bình sanh nguuện chẳng đủ. 


Bình: 


Hạnh đầu đà cần khổ nhọc xác thân. Người tu cởi 
áo phơi mình hiến muỗi xơi. Suốt mấy mươi năm 
liền như vậy, quả là một con người phi thường. Một 
việc làm không mấy ai làm được. 


Do định lực, do trí lực, do nguyện lực, do gì mà 
Ngài được như vậy? Việc làm của Ngài thật khó 
nói. Ngài đâu không tham lý sự? Ngài là kẻ ngộ 
đạo kia mà. Thi việc làm của Ngài đâu phải là mù 
quáng. Ngài làm như vậy có mục đích gi, và đã 
được lợi ích như thế nào? Việc này thật là bí mật. 
Không thể nói có làm như vậy mới gọi là tu (mục 


213 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


đích), và làm như vậy mới được an nhiên thị tịch 
(lợi ích), không thể y cứ như vậy. Vì với các vị khác 
thì sao? 


Và dù sao đi nữa, thì một sự thật vẫn hiển nhiên, 
vẫn sờ sờ ra đó. Cho đến sau khi tịch một thời 
gian, Sư vẫn ngồi đó. 


Trí thi không khác, hạnh thật khó lường. Tri hạnh 
không hai, diệu dụng bất tư ngh. 


14.Ông là Huệ Siêu 


một thiền khách tên Huệ Siêu, hỏi thiền sư pháp 
nhãn: 


-Thế nào là Phật? 

Pháp Nhãn đáp: 

-Ông là Huệ Siêu. 

Huệ Siêu nghe xong liền ngộ đạo. 
Binh: 


Một lời chỉ thẳng đúng đích danh. Lột mặt nạ chơn 
nhơn rồi. 


15.Ba Cân Gai 


Một Thiền khách hỏi Ngài Động Sơn Thủ Sơ: 


214 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
-Thế nào là Phật? 
Động Sơn nói: 
-Ba cân gai. 
Bình: 


Chơn nhơn hiện tiền. 


16.Thế nào là Phật 


Hòa Thượng Đã Địa bình sinh ai đến hỏi đạo, Ngài 
cũng lấy gậy đập xuống 


đất. Một hôm có vị Thiền khách lén dấu gậy rồi hỏi 
Ngài: 


-Thế nào là Phật? 


Ngài quơ tay tìm gậy nhưng không có, liền há họng 
to. 


Bình: 


Muốn thấy mặt hồ phẳng, trước khi cá ăn móng. 


17.Chỗ nào không phải là Phật? 


Nam Tuyền, Qui Tông và Ma Cốc đi tham vấn 
Quốc Sư Huệ Trung. Giữa 


đường, Nam Tuyền vẽ một vòng tròn nói: 


215 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
-Nói được thì đi, không nói được thì về. 
Qui Tông liên vào trong vòng tròn ngồi kiết già, Ma 
Cốc giả làm người nữ quỳ xuống đảnh lễ. Nam 
Tuyền nói: 
-Thôi! 
Xong cả ba đi về. 
Bình: 
Đêm rằm lễ sám hối 
Trăng rằm sáng uằng uặc 
Phật ngự trên tòa sen 
Phật tử lễ sám hối 
Công đức được uẹn toàn. 


18.Khuôn thước người xưa 


Ngũ Tổ Pháp Diễn dạy Ngài Phật Nhãn khi đi trụ 
trì: 


-Có phước không nên hưởng hết, hưởng hết thì 
họa sẽ đến. 


-Có thế lực không nên dùng hết, dùng hết thì sẽ bị 
khinh lờn. 


-Ngôn ngữ không nên nói hết, nói hết thì cơ chẳng 
mật. 


-Quy củ không nên hành hết, hành hết thì chúng 
không ở được. (Phải khéo linh động không nên quá 


216 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
chấp theo quy luật). 
Bình: 


Người đi trụ trì nên nhớ lời dặn này. 


19.Đồng hay khác 

Một Thiền khách hỏi Thiền Sư Ba Lăng: 
-Tổ ý, giáo ý đồng hay biệt? Ba Lăng đáp: 
-Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. 


Về sau Ngài Bạch Vân Nghĩa Đoan phê bình lời 
đáp này, nói rằng Ba Lăng chỉ nói được năm phần, 
theo Ngài sẽ đáp: 

Cúc thủu nguuệt tạt thủ 

Lộng hoa hương mãn ụ. 

Dịch: 

Vốc nước trăng trong tau 


Đùa hoa hương đầu áo. 


Sau Ngài Trung Nguyên lại nói: 


-Nghĩa Đoan cũng chỉ nói được tám phần. Theo 
Ngài thì sẽ đáp: 


-Nhơn ngã vô minh xâu một chùm. 


217 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Bình: 
Tổ ý, giáo ý đồng hay biệt? Ý Tổ, ý Kinh đồng hay 
khác? 


-Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống nước. Vịt và gà 
khác loài. Vịt không là gà, gà không là vịt. Mỗi thứ 
giữ phận mình. Gà lạnh lên cây, vịt lạnh xuống 
nước. Cái phận ấy nhằm ổn việc mình. 

Người Việt Nam đói ăn cơm. Người Tây đói ăn 
bánh mI. 

Ngài Ba Lăng đã nói gà nói vịt như vậy không lầm. 
Ngài Nghĩa Đoan lại muốn làm khéo, đè người xưa, 
giành phần mình, nói: 

Vốc nước trăng trong tay 

Đùa hoa hương đầy áo. 


Lời này bóng bẩy thi vị thay! Nước trăng trong tay, 
nắm mà không dính. Hương hoa đầy áo, vương mà 
không nhiễm. Cũng là những muốn làm thơm làm 
đẹp. 


Và rồi, cũng bị nghiệp quả. Ngài Nghĩa Đoan bị 
Ngài Trung Nguyên đè xuống, nói: 


-Nhơn ngã vô minh xâu một chùm. 


Loay hoay, đây cũng chỉ là việc nói trăng nói CUỘI. 
Cuội và cây đa vậy thôi. 


218 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
20.Quý ở chỗ thực hành 
Thi hào Bạch Cư Dị đến hỏi đạo Thiền Sư Ô Sào: 
-Thế nào là căn bản Phật pháp? 
Ô Sào đáp: 


-Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Bạch 
Cư Dị thưa: 


-Câu này con nít ba tuổi cũng thuộc. Ô Sào bảo: 


-Con nít ba tuổi cũng thuộc, nhưng ông già tám 
mươi tuổi làm cũng không 


Bình: 


“Chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành”. Các 
ác chớ làm, điều lành vâng làm. Làm lành lánh 
dữ. Lời này quả trẻ con ba tuổi cũng thuộc. Nhưng 
mà lời này ông già tám mươi không làm nổi. Bảy 
mươi chín năm tạo ác, đến năm tám mươi mới làm 
thiện, liệu có trừ bảy mươi chín năm tạo ác kia 
được không? 

Việc tu quý ở chỗ thực hành, hành được ít cũng 
hơn nói nhiều mà không làm, nên cổ đức nói: “Nói 
một trượng không bằng làm một thước, nói một 
thước không bằng làm một tấc”. 


219 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
21.Nêu gương bất khuất 


Quốc Sư Nhật Quang Viên Minh Thường Chiếu 
(Nhật Hoàng phong tặng). Sư gốc Trung Hoa, sau 
khi ngộ đạo nơi Thiền Sư Vô Chuẩn, Sư đi du 
phương đến mỗi nơi đều có phát minh. Sau trong 
nước có loạn, Sư đến tị nạn tại chùa Ôn Nhân núi 
Nhạn Đảng Ôn Châu. Khi giặc Minh kéo đến, Tăng 
chúng chạy hết duy chỉ có Sư ở lại. Giặc thấy Sư 
ngồi kiết già bèn lấy đao khứa cổ. Sư ngữa cổ ra và 
nói kệ: 


Càn khôn Uuô địa trác công cung 

Thả hỉ nhơn không pháp diệc không 
Trân trọng đạt mình tam xích kiếm 
Điện quang ảnh lú trẳm xuân phong. 


Dịch: 

Trọn không chút đất cắm câu cung 

Mừng thấu nhơn không pháp cũng không 
Trân trọng mời ông hươi kiếm bén 

Lướt nhanh trong bóng chém xuân phong. 


Sư đọc kệ xong, thần sắc vẫn không thay đổi, 
khiến giặc hoảng hốt lạy tạ lỗi rồi rút lui. Sau Nhật 
Bốn nghe danh thỉnh Sư sang giáo hóa và phong 
làm Quốc Sư. 


Bình: 


Ví gặp gươm dao thường thản thắn 
Phỏng nhằm thuốc độc uẫn nhàn nhàn. 


220 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Con người bình an đến như thế là cùng. Gươm 
đưa vào cổ vẫn còn ngâm nga kệ xướng. Trước 
môn quan vẫn điềm nhiên xem như không có. Việc 
sanh tử thật chẳng bận lòng. Ngài thật xứng với 
tôn vị Quốc Sư. 


Kẻ đã không màng sống chết, thì việc danh lợi có 
sá gì. Quốc Sư hay kẻ bần Tăng cũng vậy thôi. Lá 
cờ rũ hay lá cờ phất cũng chỉ là lá cờ. Việc khác 
nhau đó chỉ là duyên. Phải duyên ngẩng đầu cứa 
cổ thì ngẩng đầu. Phải duyên ngất ngưởng tòa cao 
thì ngất ngưởng. Thế nào cũng chỉ là dung nghỉ 
một vị chân Tăng thôi. 

Với cái kẻ “càn khôn vô địa, nhơn không pháp diệc 
không” thì còn gì để nói. Có kiếm cũng nên quăng, 
có lời cũng nên ném, dập đầu mà đảnh lễ tôn vinh 
cúng dường. 


22.Các khổ không thể đến 

Một thiền khách đến hỏi một Vị Cổ đức: 
-Khi lạnh nóng đến làm sao tránh né? 
-Trong chảo dầu lò lửa mà tránh né. 
-Trong chảo dầu lò lửa làm sao tránh né? 


-Các khổ không thể đến. 


221 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Sau Ngài Phật Quang Viên Mãn Quốc Sư có làm 
bài bình: 


Lão khứ tha hương ngộ cố tri 

Điều điều huê thủ khước đồng qui 

Dạ thâm khả tận tôn tiền tửu 

Mạc thuuết thiên nhai cước thống thì. 


Dịch: 
Lão đến tha hương ngộ cố tri 
Xa xôi tau nắm dắt nhau Uồề 
Đêm khuua đã cạn chén rượu trước 
Chớ nói trên đường gót chân đau. 


Bình: 


Một việc tránh nề nóng lạnh thật tuyệt diệu. Hãy 
ngay trong “chảo dâu, lò lửa” mà tránh né. Hay 
biết mấy! Vì nơi ấy các khổ không thể đến (đến bị 
cháy sao). Thật lý thú biết baol 


Việc sanh tử hãy như vậy mà tránh nề. 


Quốc Sư Phật Quang Viên Mãn có lời bình thật 
hay. Ngài đã chỉ rõ chỗ tránh né. 


Người khách qua lại trên nẻo đường sinh tử, gặp 
bạn cố tri. Gặp lại rồi người bạn cố tri ngay trên 
đường sanh tử, thì hãy “đề huầề” lưng túi gió trăng 
nhâm nhi mỹ tửu, thưởng thức hương nồng, bàn 
chỉ hành trình nhọc mỏi. Chuyện nhọc nhẳằn chỉ là 
chuyện trên đường. Nơi thảo lư chỉ có ta và ta, ly 


222 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


rượu vơi đầy, nốc cạn quần say mặc tình đất trời 
nghiêng đổ, chuyện nhọc nhằn có không. 


PARTV 
DHARMA TALKS ON ZEN ANECDOTES 


l1. Realizing the name and realizing the 
essence. 


A Zen guest asked Zen Master Tánh Không, "What 
was the Iintention of the Patriarch who came from 
India?" 


Tánh Không replied, "Its like someone falling Into 
a well that 1s a thousand feet deep, with not an 
inch of rope to grab onto. Wait until that person 
cormes up; he will answer you." 


When Ngưỡng Sơn Huệ Tịch heard that, he 
wondered and asked Venerable Đam Nguyên, 
"How can the person 1n the well get up?” 


Đam Nguyên scolded, "You fooll Who is in the 
well?" 


Later, while visiting Qui Sơn, Huệ Tịch asked the 
same question, "How can the person 1n the well 
get up?" 


223 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Qui Sơn immediately called out, "Huệ Tịch!" 
Huệ Tịch replied, "Yesl" 


Qui Sơn 1immmediately said, "That person 1s outl 
That person 1s outl" 


Right there, Huệ Tịch immediately realized. He 
said, "At Đam Nguyên, I realized the name. "At Qui 
Sơn, I realized the essence. " 


COMMENT: 


Why did he say that he realized the name while 
visiing Đam Nguyên? Why did he say that he 
realized the essence while visiting Qui Sơn? 


Ngưỡng Sơn was convinced that there was 
someone ¡in the deep well, but to his surprise, he 
was miserably deceived. Upon seeing this, Đam 
Nguyên Immmediately explained it to him and said, 
"You fooll Who is in the well2" Huệ Tịch 
Iimmediately realized his mistake, but he also 
noticed that there was no one in the deep well, 
including himself. Then he arrived at Qui Sơn, 
who called out to him, "Huệ Tịch." 


Huệ Tịch replied, "Yesl" 
“That person 1s out! That person 1s out!" 


This was meant to highlight that the essence was 
becoming evident. Huệ Tịch Immediately realized 
that it was himself. 


224 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


2. Is the buffalo tamed yet? 


One day, Tề An Công came to inquire about the 
teachings of Bạch Vân Nghĩa Đoan. Bạch Vân 
asked, "Has the buffalo been tamed yet?" 


Công replied, "Its tamed; its tamed." 


Bạch Vân scolded him. Công was sitting when his 
face Immediately changed color. He stood up and 
crossed his arms. 


Bạch Vân asked, "Has the buffalo been tamed?" 
Công was silent. 


Bạch Vân Iimmediately said, "While in the 
mountains, the buffalo has enough water and 
grass. When leaving the mountain, the buffalo 
đisrupts both the east and the west." 


COMMENT: 


The practitioner 1s akin to a buffalo herder who 
prevents the buffalo from consuming other 
peoples rice. Initially, the bufalo was stil 
aggressive but gradually became more gentle. 
When the buffalo is so tame, the herdsman can 
release the whip and rope without needing to 
cuard the herd, yet the buffalo stil does not 
damage the people's rice. Similarly, a person who 
keeps his mind focused 1s not swayed by what 1s 
seen or heard. To test the visitors level, the Zen 


225 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Master asked, "Has the buffalo been tamed?" 
Meaning, 1s the guest's mind at peace? 


Then Cong said, "Its tamed, its tamed." This 
1mneans Cong's mind 1s at peace. 


Right there, the Zen Master scolded him. This 1s to 
test TềÊ An Công to see if he was genuinely gentle 
and !1f his mind was truly at peace. Unfortunately, 
Công was not truly at peace; his face changed 
color and he seemed unhappy. 


Bạch Vân asked, "Tamed yet?" 


Asking in that manner prornpts the true situation 
in his guest's mind. But Công remained stubborn, 
folding his arms and staying silent. The Zen 
master continued, "While in the mountains, the 
buffalo has enough water and grass. When leaving 
the mountain, the buffalo disrupts both the east 
and the west." 


When the mind 1s Íree Írom conditlons, It 1S 
peaceful. ÐỒ When conditlions arise, the mind 
fluctuates, peace 1s lost, and anger arises. It's no 
diferent from the Image of a buffalo leaving the 
barn and kicking east and then west. A 
practitoners skill like that 1s not yet mastered. 
When there are no challenges, you may feel 
cormplacent. When the conditions arise and affect 
the practitioner, they then realize that their mind 
1S still wavering. 


226 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Therefore, a practitioner must not only practice 1n 
a peaceful place but also be able to remain caÌm 1n 
the midst of fluctuatlons; this 1s true practice. 
When Tề An Công was not scolded, he felt at 
peace. When he was scolded, Công felt angry and 
lost his peace of mind. This 1s not a true practice. 
Only when you are not scolded, and even when 
you are scolded, If your mind remains at peace, 
then that peace 1s true peace. 


3. Pick melons for people who do not come 
into the garden to eat. 


Zen Master Thanh Phẩu studied at the Dharma 
conference with Venerable Đại Dương. One day, 
Thanh Phẩu was planting melons. Đại Dương 
entered the garden and asked, "Are the melons 
ripe yet?" 


The monk said, "The melon 1s ripe.”" 


Đại Dương said, "Choose a fruit to pick and eat for 
enJoyment.” 


The monk asked, "Who will eat the melon that 1s 
to be picked?" 


Đại Dương said, "Choose for those who do not 
corme into the garden to eat." 


The monk said, "I don't know 1f people who don't 
go to the garden can eat." 


227 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Đại Dương asked, "Do you know him?" 
COMMENT: 


Someone requested it, but the garden owner 
inqurred, "Who can I pick melons for?" What does 
the owner of the garden want? He made things 
dificult by wanting someone to determine who the 
"one who knows how to eat” is. Why is that 
individual standing 1n front of the melon grower 
and still being asked such questions? 


However, 1t is Impossible to answer, "Choose what 
I should eat." Is it okay to say that? If the person 
asking for the melon confirms 1n that way, he 1s 
mistaken; he ¡1s falling into the trap set by the 
mnelon growerl 


Đại Dương cannot fall Iinto the trap because he 1S a 
savvy "mnerchant." He can only deceive people; no 
one can deceive him. Its not easy to get stuck 
halfway through a sentencel As a professional 
"trader," he knew how to buy at the right price to 
make a profit and had to have a firm grasp of the 
situation. He pushed the person aside and seized 
the opportunity to say, "“Those who don't enter the 
garden to eat should pick melons." 


A spooky, unbelievable responsel A person entered 
the garden and asked for melons for those who 
"đid not enter”" to eat. One thing was overturned, 
but the owner of the garden questioned it. He 


228 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


entered and opened his mouth to ask, "So, why 
did he leave the melon for someone else?" Is he 
shy? He doesnt dare admit that the person 1s 
himself. He doesn't consider himself to be the one 
who eats, but Instead blames othersl 


Who 1s "the one who did not enter the garden"2 
Who is it? No one saw that person!l Maybe 1t's Just 
a ghost. But as a great man, Đại Dương cannot 
deny or speak nonsense like that. He spoke the 
truth. Introduced a distinguished guest to the 
owner of the garden. A connoisseur 1s someone 
who knows how to appreciate the delicious taste of 
melon. That person deserves to be fed. That 
person 1s "the one who did not enter the garden." 


IfÍ it were someone else, not Thanh Phẩu, the 
owner of this garden, he would look around to see 
who the person 1s that is not entering the garden. 
But the garden owner did not engage 1n such futile 
work and was not deceived by the "old man's" 
enticing words. On the contrary, he made things 
dificult by asking questions and revealing that he 
đid not want to pick melons for him. 


- l am not sure If people who do not go to the 
garden can eat. 


Its a way of asking to save the melon, indicating a 
desire not to lose any. The owner of the garden 1s 
very Infiuential; even though he 1s a cunning 
trickster, 1t will be challenging to overcome. Those 


229 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


words indicate that the owner of the melon was 
aware that the person "did not enter the garden." 
Those words caught Đại Dương's attention as he 
gazed at the melon 1n front of him. The owner of 
the garden 1s truly a considerate person. The 
"ftrugal" person. 


However, Đại Dương was a skilled trader and was 
unwilling to part with the item due to the potential 
for very high profits. He refuted the statement and 
1nterrupted the other person. "Do you know him?" 
These are strong words—words to grab attention. 
These words are powerful; without Đại Dương, a 
skilled merchant would rarely regret them. Ủsing 
some persuasive words, Đại Dương cleverly 
convinced the garden owner to offer fruit by 
employing a very Ingenious "making a living" trick. 
Those words placed the garden owner 1n a position 
to concede. Then the owner of the melon garden 
was happy. He no longer made it dificult, but 
instead single-mindedly made offerings to the 
person who "did not enter the garden." 


The owner of the melon garden respectfully said, 'I 
dont know, but I feel compelled to give it." The 
garden owner is truly hospitable—a person who 1s 
skilled 1n agriculture, knowledgeable about 
property 1nanagement, and adept at 
understanding people. The garden owner kept all 
the melons and offered them without losing a 
single fruit. Who 1s "the one who dđịd not enter the 


230 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


garden"? 


4. With eyes and without eyes 


Một hôm, Thiên Sư Nguyệt Am đến chơi Phong 
Nguyệt Đình thấy có đề bài thi như sau. 


When the tuumnd reaches the top oƒ the pứe tree, tt 
LUll hardlu rnake a sound. 

When the moon touches the tUqUes, tt LUỦI sinKk 
deeplu once the rmưnd has detached ƒrom deste. 
Those tuuho understand knou that utuữdi and pĩne 
trees are external elernents. 

Ulttmaftelụ, uue knouU that the riuer and the moon 
are sụmbols oƒ the hurmnan rmnd. 


After reading the poem, the monk immediately 
remarked, "The author of this poem must be 
bl”nd." 


COMMENT: 


Just by correcting two words 1n the poem, readers 
can open their eyes. Everyone, please edit the 
poem. 


S5. I was beaten, but it had nothing to do with 
that matter. 


Monk Minh Đạo Giả from Khai Phước Pagoda came 
to study with Ngũ Tổ Pháp Diễn. Pháp Diễn 


231 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


notced that the monk possessed a calm 
demeanor, Intelligence, and a unique style, and 
frequently commended the monks behavior in 
public. Therefore, within the crowd, sorme Jjealous 
individuals seek to humiliate Minh Đạo Giả. One 
day, they ¡invited the monk to go for a walk in the 
1mnountains, and then they brutally attacked him, 
leaving hím in a bloody pulp. Returning to the 
temple, the monk was paralyzed for several days 
and unable to come out to eat. After Pháp Diễn 
inqguired about it, he discovered the reason and 
then visited Minh Đạo Giả. 


Ngũ Tổ Pháp Diễn said, "When you were being 
harassed by such disrespectful people, why didn't 
you tell this old monk so I could expel them?”" 


Minh Đạo Giả replied, "When I was beaten and 
1njured, I accepted 1t and had nothing to do with 
that matter." 


Ngũ Tổ Pháp Diễn said, "Your patience is better 
than this old monk. In the future, no one wlll be 
able to do anything to you.” 


COMMENT: 


Although 1t 1s a monastery, there are also many 
narrow-minded monks. At the Dharma conference 
in Hoàng Mai, the Eifth Patriarch Hoằng Nhẫn 
bestowed the robe and bowl upon the Sixth 
Patriarch, leading to a lie-threatening situation 


232 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


for Huệ Năng. Then, this Incident occurred at the 
Ngũ Tổ Pháp Diễn monastery. Just because Ngũ 
Tổ Pháp Diễn paid special attention to Minh Đạo 
Giả, he was brutally beaten by malevolent 
individuals. Life 1s like that. In every communIty, 
there are both good and bad people, similar to a 
hand with fÍñve fingers of uneven lengths. That 
doesnt need to be said. Here, we only discuss 
victims. 


Monk Minh Đạo Giả was assaulted by assailants. 
He held a high status, receiving special treatment 
from the Venerable Pháp Diễn, but he did not seek 
revenge from the Abbot. On the contrary, he 
remained quiet and did not say anything. Despite 
being beaten up and bedridden, the monk did not 
cormplain, blame anyone, or plan revenge. Is the 
mmonk afraid of the criminals who are threatening 
to kill him 1ƒ he speaks out? Nol No, certainly not. 
He has great power to protect himself. He endured 
1n silence only because he lived for the sake of 
Buddhism. 


- Repaying kindness with evil? 

- Does love eliminate hatred? 

- Are the four elements 1llusorily combined? 
- Are the five aggregates empty? And so on. 


But he didn't just have to endure those things to 
becormne a noble and compassionate person. .Just 


233 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


because he was able to deeply realize the sacred 
truth, "Nothing 1s Involved 1n that matterl" 


"That thing” refers to the sacred dharma that 
liberated him from the cycle of gratitude and 
resentment, 1nstilling in hữm exceptional patience 
and transforming hím Into a person with a noble 
heart. He became sormeone who understands how 
to replace hatred with love and embodies great 
compassion. But what is "that thing "2 This 1s 
neither the Íive aggregates nor outside the Íive 
aggregates. Its something that no punch can 
punch. 


Thus, the Ngũ Tổ Pháp Diễn praised, "Your 
patilence 1s better than this old monk. In the 
future, no one will be able to do anything to you." 


6. A torn robe 


In the monastery, when the monk Tuyết Đường 
attained enlightenment, he wore only one robe for 
many years, enduring numerous winters and 
summers. Consequently, the robe becarme Infested 
with lice, which he could not bring himself to 
catch. In the monastery, there were people who 
đisapproved of the monk's habit of raising lice. 


The monk's father was a mandarin, and at that 
từne he relocated to a place near where the monk 
was living. One day, the monk came to visit his 


234 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


parents, but the guards refused to let him enter 
the gate because they saw that his clothes were 
very dirty. The monk then removed his robe and 
handed 1t to the soldiers, requesting that they 
deliver it to the mandarin. The mother saw her 
child's robe and called him I1nside. Seeing that the 
robe was too torn and ¡infested with lice, the 
mother cleaned 1t and exchanged I1t for another 
robe for the monk. 


The monk cried and said, "Lice are my relatives. 
They have been with me for a long time, but now 
they are far away. Of course, I am sad." 


At that time, the relatives heard that the monk 
had returned and arranged to visit him the next 
day. That night, the monk quietly walked away 
and left the following verse behind. 


Dont mnd that mụ rrưnd ts like tron. 

I1 don 't euen like tt rmnusefƒ. 

After the snou 1m ƒront oƒ the door uUas SUUepf 
aLUQU, 

a pữk lotus ƒlouuer bloormmed 1m the ƒurnace. 

Just don asKk about anuthg. 

The highest leUel 1s one uuho ƒorgets all condtfions. 
When things are suttable, 

the seeds oƒ Kưn Cang uuủl qppedr. 


COMMENT: 


When a person becomes cenlightened and 
understands true emptiness, the body becomes 


235 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


1nsignificant. Food and clothing are no longer a 
concern. There is nothing for this Individual to 
contemplate. A genuine robe that 1s  worn 
repeatedly never loses I1ts appeal, remains Intact 
despite being wrapped repeatedly, and withstands 
being put on over and over without damage. When 
this robe 1s unfurled, 1t blankets everything In the 
world; when it ¡is folded back, it becomes as small 
as the tips of hair. What could spoil it? It 1s 
neither impure nor pure. What could be changed? 
It 1s neither an increase nor a decrease. What 
could cause impairment?2 It is neither birth nor 
death. 


A robe like that was worn by a monk on the 
mountain. So, which robe is more valuable? 
Therefore, this robe 1s the only possessilon of this 
mountain monk. The mmountain monk utilized 1t 
and possessed 1t. But It no longer Øowns Or 
commands this mountain monk. The mountain 
mmonk wore the robe for a long time, until he could 
no longer wear it. He then threw it away without 
any regret. 


The Zen monk expressed his mastery of dressing 
by wearing that "splendid jeweled" robe. Tuyết 
Đường wore the same robe for many years. That 
Irritated the people who only cared about theIr 
food and clothing. What a pity for theml The 
mmonks in the monastery remained steadfast In 
their ways, unlike the worldly people, who lacked 


236 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
understanding of the path to liberation. 


From such a robe, countless sentient beings 
emerged. Lice swarms spread and flourished. 
Despite being bitten by líce, the monk stil 
considered the lice as his friends. Every ache In 
the body was insignificant. He was troubled by the 
anguish 1n his mind. The monk did not experience 
pan 1n his heart or mind, so does that mean he 
felt no paIn in his skin? The lice group sucks both 
the monk's blood and the nectar blood. With that 
blood, the lice will "follow" the monk and become 
the monk's offspring. Just like a baby suckles its 
mmother s mIÏk. 


Therefore, when the monk's "offspring" (lice) were 
forced to leave him at the hands of his mother, the 
mmonk felt sorry. The expression of Zen master 
Tuyet Duongs religious líe was partial, yet 
remarkably genuine and closely aligned with the 
1mnonk's daily activities. 


People are always busy, just because of the 
conditions. If you can 't end the conditions, it 's Just 
a waste of practice. People who want to be free and 
clean must take care of cleaning the snow Írom 
their alley. All conditlons must cease. This is the 
essential instruction: let go of all conditions. When 
all Iinternal and external conditions cease, this 1S 
where the seeds of Kim Cang gørow. 


237 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
7. What is to be attained? 


King Hiển Tông of the Song dynasty asked Zen 
master Phật Chiếu, "The World-Honored (One 
entered the Snow Mountain and later attained 
enlightenment. What did he attain?" 


Phật Chiếu replied, "I would dare to ask, Your 
Majesty has forgotten." 


Phật Chiếu replied, "May I dare to ask If Your 
MaJjesty has forgotten?" 


After hearing the response, the king was very 
pleased. 


King Hiển Tông once posed this question to several 
Zen Masters, but their responses did not satisfy 
the King. 


COMMENT: 


The World-Honored One attained enlightenrmnent. 
What 1s to be attained? This is an important 1ssue. 
King Hiến Tông had previously posed this question 
to many Zen Masters. What is to be attained?2 
Many students on the path have pondered this 
1ssue. When one speaks of "attaining" something, 
It Iimplies the pursuit of Bodhi fruit and the 
attainment of Ñirvana. 


But here Phật Chiếu replied simply, "May I dare to 
ask 1f Your Majesty has forgotten?" 


238 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


When you dont remember that you have 
sormething, it means you forgot something. 


Phật Chiếu was very clever. The king asked about 
the Buddha, and the Zen Master turned from the 
Buddha to the king and pointed straight to the 
king. Its like Patriarch Đạt Ma showed 1t to King 
Lương. The monk boldly said, "Your Majesty has 
forgotten." 


What did the king forget? The king forgot what he 
had. But what did the king have?2 The king has 
forgotten sormnething. "Already possessing" is the 
mnost precIlous thing for this king and for everyone. 
But unfortunately, both the king and the people 
forgot. The Buddha has attained enlightenment, 
and now he compassionately points directly to 
that "achievement." Thats something the king has 
forgotten, and many people have also forgotten. It 
has become something "the king already had" but 
has "forgotten." 


How simple 1s that? The king woke up Imrmnediately 
upon hearing it. Awake because this king saw 
what the king already "possessed." Does the king 
have it, and does everyone else have it too? Yes, 
they have. 


8. A shout that is worth a thousand taels of 
gold. 


239 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Zen Master Phần lived at Kiếm Môn. When he was 
young, one day he suddenly grasped the concept 
of Dharma. He shaved his head, but stil 
frequently ran around the village, so people called 
him "Crazy Monk." 


Later, this monk received monastic ordination, 
practiced meditation, and requested to JjJoinn Đại 
Huệs monastery. Đại Huệ heard that Phần was 
"crazy," so he dịd not allow the monk to Join the 
mnonastery. The monk had to leave and went to the 
Triết Giang River. He stood on the bank of the 
station, feeling sorry for himself, and cried, "I have 
been wandering for many years. Now I intended to 
learn from Master Đại Huệ, but I was refused. It 
must be because of my past lie, not sowing the 
seeds of Prajna." 


While crying profusely, the monk heard soldiers 
shouting, "Get out of the way, Mandarin Thị Lang 
1S Comingl" 


Zen master Phần suddenly experienced a great 
enlightenment and wrote the following verse: 


Ouer the uears, that thing has been 1m mmụ heart. 
Tue asked almost eueruuuhere, but I couldnt open 
mụU eues to See. 

Nou, mmụ liuer and 1ntesttnes suddenlu broke doun 
uuhen a shout came ƒrom the riuer announcmg the 
arrtUual oƒ Mandarmn Thị Lang. 


240 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
COMMENT: 


The monk seemed restless as he made his way to 
practice the path, and his appearance and attitude 
were unusual, which made people around him 
reluctant to accept him. The monk was frustrated 
with himself for not having enough predestined 
conditons and lacking the seed of Prajna. He 
vowed to sacrifice his lie to end bad karma, 
hoping that his next líe would have better 
conditions and be more just than this one. 


Then the time came. The soldiers cleared the way 
and shouted for Mandarin Thi Lang to advance. At 
the time, Thiền sư Phần was suffering greatly; his 
intestines were 1n turmoil, and his heart was 
broken. He was feeling lost, with nowhere to go, 
and his mind was consumed by Icy coldness. Then 
came the sound of soldiers shouting. Right there, 
the ice melted, and the suffering was swept away. 
His mind suddenly became empty, and the Icy 
coldness dissipated. The monk was resurrected 
from beyond death. 


9. Let it gol 


Nghiêm Vương Tôn Giả, also known by his dharma 
name Thiện Tĩn, was a disciple of Triệu Châu. One 
day, Nghiêm Vương asked Triệu Châu, "What will 
happen 1f nothing can be brought here?" 


241 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Triệu Châu said, "Let go of everythingl" 


The monk asked, "If its something that cannot be 
brought here, how can I let go of 1t?" 


Triệu Châu said, "If you cant let go, you should 
CaTFrV 1t." 


Hearing this story, Venerable Huệ Nam wrote the 
following verse. 


Although that ttem cannot be carried, 

thịs rnonk stll bears a heqauuW burden on his 
shoulders. 

Through uuords, he realzed his past rnistakes. 

Tn his heort, the rmonKk uuas tnƒữutelu happu. 

He had ƒorgotten all the eUtl and 

Luas able to retreat to the rmountains, 

uuhere he Luelcomed tigers and snakes as ƒriends. 
Human lựe rmau ornl Iast ƒor a hundred ueqrs, 

but the cool breeze endures. 


COMMENT: 


Although Monk Huệ Nam was from several 
generatons apart, he was stil  able to 
communicate with his predecessors. He clearly 
knew how Triệu Châu assisted practitioners 
through words. The person who came to ask was 
already burdened, but also contorted his lips and 
tongue. Unfortunately, the person who came to 
ask did not realize It. Upon hearing the stOry, 
Monk Huệ Nam suddenly realized his mistake. 


242 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
What was the mistake? 
- Let 1t go. 


Monk Huệ Nam's heart is now peaceful. He forgot 
about the evil creatures and thought of having 
tigers and snakes as his friends. Why is that 
strange? After the person clearly saw that the 
karma before his eyes was gone, he retreated to 
the deep mountains and befriended wild animals. 
As the days and months passed, the monk 
continued to practice diligently and leisurely. 


Even though a century had passed, Monk Hui 
Nam felt a connection to the ancients as I1f their 
words were a cool breeze. Those words remain 
unchanged. Stil visible among the flowers and 
weeds. 


What words? Let gol 


10. The path lies in action. 


Layman Quách Đạo Nhơn was a blacksmith. One 
day, he went to Cảnh Đức Pagoda to consult with 
Zen Master Trung. Trung said, "If you let go of all 
the heavy things and then turn around, look I1nto 
your mind, and 1nvestigate, everything will be 
done." 


Some tmne later, he returned to see Zen Master 
Trung. Trung said, "Good and evil are like floating 


243 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
clouds; birth and death have no place." 


After hearing it, he was Immnediately enlightened. 
Since then, he has often uttered strange words. 


Before his passing, he bíd farewell to his relatives 
and friends, then went back home and wrote a 
poem to leave behind. Finally, he sat cross-legged 
and peacefully passed away. 


After 63 uears oƒ trelesslu harmnmerrng the tron 

and tending to the ƒfre dau and nĩght, 

todau ÏI fmaliụ set astde the tron hammer and 
uuatched as the red ƒurnace turned tmnto Luhite SnOUU. 


COMMENT: 


This layperson earned a living as a blacksmith and 
had very little karma. After sorme questioning, he 
suddenly woke up and discarded all the iron 
hammers and fire blowers. At that moment, he 
saw the red furnace suddenly turn of, and 
1mmmediately it became white snow. 


What an exceptional personl Enlightenment and 
liberation are not exclusive to ¡intellectuals and 
monks  After throwing the hammer, the 
blacksmith notced the furnace extinguish, 
transforming everything Into a serene and cool 
world, freeing his hands to play the music of the 
unborn. 


244 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
11. Mindful awareness is the path. 


Before becoming a monk, Zen Master Tư Nghiệp 
worked as a butcher. One day, while slaughtering 
a pig, he suddenly had an awakening and 
requested to become a monk. He wrote the 
following verse. 


Yesterdau, I carrted the Yaksha rmưnd. 

Thịs rnorrrng, I haue the ƒace oƒa Bodhisattua. 
Bodhisattua and Yaksha 

are not separated bụ a haữr. 


COMMENT: 


He earned a living as a butcher and was despised. 
However, as he began to poke the pig's blood, he 
suddenly woke up. The butcher today 1s no 
diferent from the butchers of the past, like 
Butcher Quảng Ngạch, who set aside the butcher 
knife and Imrmnediately becarme a Buddha. 


People of the past and people of today are no 
diferent in their thinking. People of the past and 
people of today are no diferent ¡in their actions. 
People of the past and present are no different. 
The ¡individual seated beside the Buddha in 
ancient tines and the person born thousands of 
years after the Buddha are still no different. The 
mind and behavior remain constant; people today 
are no different from those 1n the past. The Proper 
Dharma Age and the Dharma Ending Age should 


245 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
not be seen as distinct. 


The Proper Dharma Age and the Dharma Ending 
Age should be seen in your mind. How do you 
establsh tne on a delusional mind or an 
insightul mínd?2 How many aspects of a 
delusional mind, and an I1nsightful mind? What 1s 
the time interval between a delusional mind and 
an ¡1nsightful mind? What are the distinctions 
between the visages of Yaksha and Bodhisattva? 
Who knows? That 1s right here, now. 


12. Adverse action 


Venerable Pháp Minh 1s a member of the Vân Môn 
sect and 1s also 1ts nephew. After attaining 
enlightenment, Pháp Minh returned to his 
hometown and specialized in chanting at funerals. 
If he met anyone who I1nvited him to drink alcohol 
or eat meat, he would accept the Invitation and 
drink until he was intoxicated. If anyone 1nvited 
him to eat vegetarlan food, he would definitely 
refuse. 


So, ten years passed. One day, Pháp Minh told the 
crowd, "IÏ will pass away tomorrowl" No one 
believed what he said. 


The next morning, the monk shouted, "Im 
leaving." "Come and listen to me recite a verse.”" 


246 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


In rnụ dadu lứỨe, I get drunk and stumBble, 

but I am qÏuausS corusclous oƒrnU tntoxicqfiorn. 

This morring, nouU that Im sober, uuhere should I 
go? 

Next to the uullouU trees, the rnoont 1S LUaring tm the 
earÏU mmorning breeze. 


After finishing the verse, he immmediately passed 
away. 


COMMENT: 


A person who has been consistently 1ntoxicated for 
many years lacks ordinary merit  Such a 
practitioner 1s quite peculiar. Before departing liíe 
forever, a specific date and tne were determined, 
unveiling the profound significance of the dharma. 
The mind and behavior of this Zen master are 
unpredictable. 


How do I say 1t correctly? Is it right to be drunk, or 
1S 1t right to be sober? What 1s correct? When 
examining the phenomenon to determine Its 
nature, what 1s the truth2 


Is the person still drunk or sober? What should I 
say to this Zen master? Where 1s his destination? 


- Next to the willow trees, the moon 1s waning 1n 
the early morning breeze. 


13. Strange conduct 


247 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Zen Master Tu Diễn, from the Ming Dynasty, 
attained enlightenment at Thạch Môn and then 
returned to live at Đông Sơn Pagoda, where he 
specialized 1n cultivating dhutanga virtue. Every 
night, the monk bares his upper body to give alms 
to the mosquitoes. Sormne people see this and bring 
clothes to the monk, who then distributes them to 
others. For over forty years, Zen Master Tu Diễn 
never bathed. 


When Tu Diễn prepared for his death, he sat 
cross-legged, finished reciting the verse, and then 
passed  away peaccfully. His disciples then 
brought his remains I1nto a stupa. Sometime later, 
when they opened the tower door, they saw the 
mmonk still sitting as he had been before. 


For ƒort consecutue uears, Ï Hued 1m constant 
aSceficism, 

reƒra„ng ƒrom bathing or uuashing rnụ ha. 

Out oƒ sụumpathu, sorneone exchanged the robe ƒor 
me. 

Im concerned that rnụ uou has not been ƒulfied 
Uet. 


COMMENT: 


The dhutanga practice Involves physical hardship. 
The monk removed his robe, baring his Uupper 
body to the hungry mosquitoes. For decades, he 
was an extraordinary personl A task that not 
mnany people can accornplish. 


248 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


By what concentraton, ¡intelligence, and 
aspiration did he live like that? His actions are too 
dificult to explain. He must understand both the 
theoretical aspects of reason and the practical 
aspects of reality. He was an enlightened man, so 
the monk did not act blindly. What was the 
purpose behind this Zen masters actions, and 
how dđịd 1t benefit hữm? This 1s very confidential. 
We cannot assert that practitioners should do this 
1n order to achieve peace and tranquility. We 
cannot argue in that manner. Meanwhile, what 
about other Zen masters? 


And no matter what, the truth 1s still evident and 
tangible. After passing away for a while, the Zen 
Master still sat there. 


Wisdom 1s no different; behavior 1s unpredictable. 
Wisdom and behavior are Incormnparable, and theIr 
wonderful manmifestation 1s truly inconceIvable. 


14. You are Huệ Siêu. 


A Zen guest named Huệ Siêu asked the Zen 
mmaster Pháp Nhãn, "What 1s Buddha?" 


Pháp Nhãn replied, "You are Huệ Siêu." 


After hearing it, Huệ Siêu Iimmediately became 
enlightened. 


COMMENT: 


249 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


The direct statement accurately pointed to the 
1ndividual and revealed the true person behind the 
mask. 


15. Three pounds of flax 


A Zen guest asked Venerable Động Sơn Thủ Sơ, 
"What 1s Buddha?" 


Động Sơn said, "Three pounds of flax." 
COMMENT: 


The true person 1s present. 


16. What is Buddha? 


Normally, when someone came to ask about the 
path, Zen Master Đã Địa would take his stick and 
strike It on the ground. One day, a Zen guest 
secretly hid his stick and asked Đã Địa, "What 1s 
Buddha?" 


The Zen Master waved his hand, searching for his 
stick, but found none, so he opened his mouth 
wide. 


COMMENT: 
IÍ you want to see that the lake surface 1s flat, 


observe before the fish eat bubbles. 


250 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


17. Which place is not Buddha? 


Nam Tuyền, Qui Tông, and Ma Cốc went to 
consult with National Teacher Huệ Trung. In the 
middle of the road, Nam Tuyền drew a circle and 
said, "If you can talk, then well proceed; I1f not, 
then we'll go hormae." 


Qui Tông Immediately entered the circle and sat 
cross-legeed, while Ma Cốc pretended to be a 
woman and knelt to pay respects. 


Nam Tuyen said, "Stop it" 
Then, the three went home. 
COMMENT: 


The repentance cerernonu takes pÏace 

or the might öoƒ the ƒull rnoon. 

The ƒull raoon shines brightlU as 

Buddha stts on a lotus throne. 

Buddhists attend the repentance cerernonU 
to see the1r mmertts completed. 


18. Dimensions of the ancients. 


Ngũ Tổ Pháp Diễn taught Phật Nhãn after the 
latter accepted the position of abbot. 


- lf you are fortunate, you should not indulge in all 
of your blessings. If you indulge 1n all of them, 


251 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
disaster will ensue. 


- If you have power, you should not use 1t all the 
time. If you use it all, you will be despised. 


- Speech should not be spoken 1n 1ts entirety; 1Í 
everything 1s said aloud, the Improvisation will no 
longer be a secret. 


- Rules should not be applied rigidly; i1f all rules 
are strictly enforced, it becomes challenging to live 
1n the sangha community. (You must be flexible 
and not too attached to the rules.) 


COMMENT: 


Those who accept the position of abbot should 
remernber the teachings mnentioned above. 


19. Identical or different 


A Zen guest asked Zen Master Ba Lăng, "Are the 
teachings of the Patrilarch and the Sutras aligned 
or distinct?2" 


Ba Lăng replied, "If the chicken 1s cold, 1t wIll go 
up the tree, but !1f the duck 1s cold, 1t will go Iinto 
the water." 


Later, Zen Master Bạch Vân Ngh1a Đoan criticized 
this response, stating that Ba Lãng could only 
express half of the whole. According to hím, he 
would reply: 


252 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Scooprng up uuater, hands reueal the rnoon, 
and the breeze carries the scent oƒ ƒlouuers tmto the 
robe. 


Sometme later, Zen Master Trung Nguyên 
remarked, "Nghĩa Đoan can only express eight- 
tenths." According to Trung Nguyên, one might 
respond, "The self and others are merely 1llusions 
1nterconnected 1n a cluster." 


COMMENT: 


Are the ideas of the Patriarchs and the Dharma 
the same or different? 


Are the ideas of the Patriarchs consistent with the 
Ideas of the scrIptures, or do they differ? 


Chickens go up trees when 1ts cold, while ducks 
go down to the water. Ducks and chickens are 
diferent specles. Ducks are not chickens, and 
chickens are not ducks. Each thing has its own 
place. Cold chickens go up trees, and cold ducks 
go down to the water. Each type of living organism 
has 1ts own biological response. 


Vietnamese people eat rice when they are hungry. 
Westerners eat bread when they are hungry. 


Ba Lăng was not mistaken when đdiscussing 
chickens and ducks. Nghĩa Đoan wanted to 
cleverly outdo the ancients, asserting his own 
perspective by saying, "Scooping up water, hands 


253 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


reveal the moon, and the breeze carries the scent 
Of flowers 1nto the robe." 


These words are so poetic and radiant! The moon 
and water can be held ¡in the hand without 
sticking. The scent of flowers fills your clothes, 
lingering without being tainted. These words and 
1Images are used to capture beauty and fragrance. 


And then there ¡is also karma. Nghĩa Đoan was 
teased down by Trung Nguyên with this sentence: 
"The self and others are merely Illusions 
1nterconnected 1n a cluster." Squirming words are 
sinply nonsensical. Its a fairy tale about an 
anecdote that took place long ago on the moon. 


20. Preciousness lies in practice 


Poet Bạch Cư Dị approached Zen Master Ô Sào 
and ¡inquired, "What 1s the íÍoundaton of 
Buddhism?" 


Ô Sào replied, "Refrain from doing any evil; do 
what is good." 


Bạch Cư Dị said, "Even a three-year-old child 
knows this sentence. " 


Ô Sào said, "A three-year-old child learns that by 
heart, but the eighty-year-old men can't do it." 


COMMENT: 


254 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


"Refrain from doing any evil; do what is good." Do 
not engage 1n evil actions; Instead, perform good 
deeds. Strive to do good and avoid evil. This saying 
1S SO simnple that even three-year-old children can 
mnemor1ze it. But the eighty-year-old man couldnt 
do it. After seventy-nine years of doing evil, an old 
person starts doing good when he reaches eighty 
years old. Can the good things he did in one year 
erase 79 years of bad things? 


The value of cultivatlon lies In practice. Practicing 
a little 1s better than talking a lot but not doing 
anything, as the ancients said: "Saying one 
trượng' [4 m] is not as good as doing one thước: 
[40 cm], saying one rmmeter 1s not as good as doing 
one centimeter.” 


21. Set an indomitable example 


National Master Nhật Quang Viên Minh Thường 
Chiếu holds the title bestowed by the Emperor of 
Japan. The Zen master originated from China. 
After gaining enlightenment from Zen Master Võ 
Chuẩn, he traveled to many places and learned 
new things. After chaos erupted in the country, 
the Zen Master sought refuge at Ôn Nhân Temple 
on Mountain Nhạn Đảng Ôn Châu. When the Ming 
invaders arrived, the monks fled, but this monk 
chose to stay. A soldier saw the monk sitting 
cross-legged and attempted to cut his neck with a 


255 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


knife. The monk tilted his head and recited a verse 
aloud. 


The uniUuerse 1s Uast, but there 1s no piace ƒor a 
bouu. 

I am happu to see the non-selƒ tmn personhood and 
dll the dharmas. 

I1 respecfƒfullu tmuứe uou to uuield uour sharp suUord 
and suUuƒflu cut through the spriưmg breeze. 


After reading the verse, the Zen masters face 
remained calm. The rebels panicked, bowed, 
apolog1zed, and then retreated. Later, Japan heard 
about his reputation, Invited hím to preach In 
Japan, and appointed him as a National Master. 


COMMENT: 


The practitioners mind 1s always calm, even when 
facing swords and knIves. 


Even when poisoned, his mind remains peaceful 
and comfortable. 


This Zen master was as peaceful as that. The 
sword was brought to his neck, and the monk was 
still chanting verses. In front of the Mandarin 
Gate, he remained calm and acted as If nothing 
had happened. The matter of biírth and death 
really did not occupy his mind. The monk was 
truly deserving of the title of Ñational Master. 


lf one has no involvement with liíe and death, 


256 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


what is the significance of fame and fortune? The 
national master and the poor monk are the same. 
A lowered flag or a flying flag 1s simply a flag. The 
difference lies 1n the conditions. 


When faced with conditions that require him to 
ralse his head or risk having his neck slit, the 
mmonk chooses to raise his head. When he meets 
the conditions to enter a grand mansion, the 
monk sits on a tall chair. In all circumstances, a 
true monk maintains a dignified demeanor. 


To the one who sees that "The vast universe does 
not have a place for someone who sees the non- 
self In personhood and all the dharmas," what else 
1s there to say? lf we have swords, we should 
discard them. If we have words, we should also 
discard them. We should bow our heads, pay 
respects, honor, and make offerings. 


22. Where suffering cannot reach. 


A Zen guest asked a Zen master, "How can I avoid 
cold and heat when they come?" 


"In the oil pan and in the fire furnace, where 1t can 
be prevented." 


"In the oil pan and 1n the fire furnace, how can 
one avoid [cold and heat]|?2" 


"Suffering cannot corne there." 


257 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 
Later, Phật Quang Viên Mãn Quốc Sư commented: 


The old man traueled to a distant countru, reurited 
uuứh an old ƒriend, 

held hands, and returned to his hornetouUn. 

lt uas Ueru late at rught, and the cụup oƒ uune had 
alreadu been emptied. 

Dont sau that mụ ƒeet don t hurt uuhen uualkimg long 
đistances or roads. 


COMMENT: 


What a wonderful way to avoid heat and cold! Stay 
1n the "oil pan and fire furnace" and avoid it. How 
cooll There, suffering cannot come (If it arises, 1t 
will be consurmed by fire). How interestingl 


Avoiding birth and death like this. 


Quốc Sư Phật Quang Viên Mãn made a very 
insightful comment. He has clearly shown where 
to avoid. 


A traveler Journeying back and forth on the path 
of birth and death encounters an old friend. When 
you encounter an old friend along the journey of 
le and death, feel free to carry a bag filled with 
the wind and moon, savor fine wine, and relish 1ts 
rích aroma, despite the wearisorme voyage. The 
hardships are just obstacles on the road. In the 
ørass-made tent, its Just me and myself, and the 
wine glass 1s full. Just keep drinking until youre 
drunk, letting the earth and sky spin, regardless 
of whether difficult things happen or not. 


258 


PHÂN VI 
THƠ KỆ 


Những bài thơ kỆ sau đây do Thầy Viện Chủ sáng 
tác: 


1. Mộng 


Gá thân mộng Dạo cảnh mộng Mộng tan rồi Cười 
vỡ mộng Ghi lời mộng Nhắn khách mộng Biết được 
mộng 


Tỉnh cơn mộng. (1980) 


2. Phá Ngã 


Mạng sống trong hơi thở Trong nhịp đập quả tim 
Thế nào là mạng sống? 


259 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Sự vay mượn liên tục. (1982) 


3. Gió Nghiệp 


Đem vào là nhờ gió Tống ra cũng gió đưa Sự hô 
hấp tuần hoàn Tất cả đều do gió 


Một phen gió nghiệp dừng Thân này như khúc gỗ. 
(1983) 


4. Cuộc Đời Qua Mắt Tôi 


Chiếc thân tứ đại khói Sinh hoạt thế gian mây 
Thành công khối nước đá Thất bại chùm bọt tan 
Nhục vinh bong bóng nước 


Thương ghét hạt sương mai Khổ vui trong giấc 
mộng Lành dữ bóng chữm bay Tháng ngày cái 
chớp mắt Còn mất nước trăng lay Chung cuộc cơn 
gió thoảng 


Viên mãn bầu trời trong. (6/1984) 


5. Chiếc Thân Phút Chót 
Còn động còn ấm còn ta 
Động dừng ấm hết thì ma ra đồng Thở than khóc 


lóc não lòng 


260 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 
Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng. 
(tháng chạp 1984) 


Nhân con chó tiểu phệ chết, thị giả khóc, viện chủ 
dạy bài kệ này. 


6. Chơn Không 


Chơn không thể bất biến Huyễn hữu thường đổi 
thay Khói mây bọt bóng nước Tan hợp cuộc vần 
xoay Linh lung trăng rọi biển Xanh biếc núi im lim 


Ngút ngàn mặt bể cả Thăm thắm bầu trời xanh 
Đường phố xe qua lại Sông biển tàu tới lui Dòng 
đời duyên biến đổi Bệ đá đạo nhân ngồi. 


7. Đường Tiêu Dao 


Đây con đường Tiêu Dao Rộng bằng lại thẳng tắp 
Đầu cửa cổng Chơn Không Đuôi ngọn đồi Tự Tại 


Xa đến khách xuất trần Khách xá, trai đường đón 
Mảng cầu, nhãn, mít khoe Hoa giấy, anh đào cợt 
Dưới phố vang nhạc mừng Gió đông lộng tà áo. 


8. Đường Đại Mai 


Đường Đại Mai uốn cong Cấp rải đều rồng cuộn 
Đại xòe lá che rậm 


261 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Mai đón đông cười mỉm. 


9. Đường Thạch Đầu 


Đường Thạch Đầu thuở nọ Đặng Ấn Phong té nhào 
Đường Thạch Đầu hiện tại Khách đi lòng nao nao. 


Bốn bài thơ sau (6, 7, 8, và 9) do trong giữa mùa 
Hạ 1985, Viện Chủ đã ngẩu hứng qua cảnh sắc 
Chơn Không mà ứng ra. 


PART VI 
POEMS AND VERSES 


The following poems and verses were cormnposed by 
the Abbot Master. 


1. DREAMS 


Leaning on your body 1n dreams, 

you wander for sightseeing in dreams. 
When the dreams fade away, 

your laughter will shatter all dreams. 
Now I mark words In dreams, 

sending them to travelers in dreams. 
Just discern the dreams 


262 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


and awaken from dreams. (1980) 


2. BREAK THE CONCEPT OF SELF 


Your life is as short as a breath 

and as fragile as a heartbeat. 

Thus, what is life? 

Things are borrowed for termporary use endlessly. 
(1982) 


3. THE KARMA WIND 


It 1s brought in by the wind 

and carried out by the wind. 

The circulation of breath in and out 

1s all due to the wind. 

When the winds of karma cease, 

this body becormes Inert like a log.(1983) 


4. LIFE THROUGH MY EYES 


The four-element bodies are Just smoke 
Worldly things, Just clouds 

Success, Just an Ice cube 

Eailure, Just melting froth 

Honor and dishonor, Just water bubbles 

Love and hate, Just morning dewdrops 
Suffering and pleasure, Just dreams 

Merit and demertt, Jjust shadows of a flying bird 
Months and days, Just a blink of eyes 

Gain and loss, Just moonlight on wavering water 
The end of liíe, Just a breeze of wind 


263 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Complete Enlightenment, the clear vast sky. 
(6/1984) 


S5. A BODY AT THE LAST MINUTE 


Stil moving and stil warm, this body remains 
here. 

When not in motion and warm, this body will be 
buried in the field. 

When consciousness leaves this body to follow 
karma, 

all the lamenting and crying cannot hold it back. 
(December, 1984) 

-_—-- When the dog, Tiểu Phệ, died, the attendant 
cried, and the abbot recited the verse mentioned 
above. 


6. TRUE EMPTINESS 


The essence of True Emptiness 1s unchanging. 
Existences are merely 1llusory, constantly 
changing, 

akin to smoke, clouds, and water bubbles 

that converge and then dissipate, continually 
revolving. 

The moon shimrmners on the sea, casting a serene 
light, 

while the mountains stand silently in shades of 
blue. 

The sea surface 1s vast. 

The blue sky 1s expansive and profound. 

Cars pass back and forth on the street. 

On the ocean waves, ships sway back and forth. 
The flow of life changes according to conditions. 


264 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


The virtuous man sits on a stone pedestal. 


7. TIÊU DAO STREET 


Tiêu Dao Street 1s 

wide, flat, and straight, 

beginning at Chơn Không Gate 

and ending at Tự Tại HiII. 

Guesfs arriving from afar wIll be 

welcomed 1n the guest house and dining room. 
The custard apple, longan, and jackfruit trees are 
displaying therr fruIts, 

while bougainvillea flowers and cherry blossoms 
are 1n bloom. 

Down the street, the sound of caroling music filled 
the alir. 

The east wind swirled the guests' clothing. 


8. ĐẠI MAI STREET 


Đại Mai Street curves and 

stretches out like a sinuous dragon. 

The plumeria trees spread their leaves denscly, 
covering them cornpletely. 

The yellow Mai flowers welcome the winter wind 
and smIle. 


9. THẠCH ĐẦU STREET 

Once upon a time, on Thạch Đầu Street, 
Đặng Ấn Phong fell. 

Currently, on Thạch Đầu Street, 


visitors stroll with vague feelings. 


265 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Insprred by the scenery of Chơn Không, the Abbot 
Master wrote the four poems above (6, 7, 8, and 9) 
1n the middle of the summer of 1985. 


266 


ABOUT THE AUTHOR 


Hòa thượng húy là Trần Hữu Phước, pháp danh Thích 
Thanh Từ, sau đổi lại húy là Trần Thanh Từ. Sinh ngày 
24 tháng 07 năm Giáp Tý (1924), tại ấp Tích Khánh, làng 
Tích Thiện, tỉnh Cần Thơ (nay là tỉnh Vĩnh Long). 


Thân phụ của Hòa thượng húy Trần Văn Mão, từ nhỏ 
theo nghiệp Nho, giữ nếp sống thanh bần. Cụ ông theo 
đạo Cao đài, lập gia đình hơi muộn. Thân mẫu của Hòa 
thượng húy Nguyễn Thị Đủ quê làng Thiện Mỹ, dòng 
Thanh Bạch, quận Trà Ôn, tỉnh Cần Thơ. Cụ bà chân chất 
hiền lành, suốt đời tận tụy hy sinh vì chồng vì con. 


Hòa thượng sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn 
nghèo túng, nhưng Người đã nổi bật những nét riêng từ 
thuở ấu thơ: trầm mặc, ít nói, thích đọc sách, có chí xuất 
trần và đặc biệt rất hiểu thảo với Cha Mẹ. Khoảng năm 9 
tuổi, nhân theo Cụ ông lên Mốp Văn, Long Xuyên thọ 
tang người Bác thứ ba, Hòa thượng được đến chùa Sân 
Tiên trên núi Ba Thê cúng cầu siêu cho Bác. Duyên xưa 
gặp lại, nghe tiếng chuông chùa ngân dài giữa khoảng 
thính không cô tịch, Hòa thượng rúng động như có một 
nỗi niềm giao cảm tự bao giờ. Bất thần Người xuất khẩu 
thành thơ: 


Non đảnh là nơi thú lắm gi, 

Đó cảnh nhàn du của khách tài. 
Tiếng mõ công phu người tỉnh giấc 
Chuông hồi văng vẳng quá bi ai! 


Có thê nói răng chí xuất trần của Hòa thượng nổi dậy kế 
từ đây. 


267 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Sớm chìm nổi theo dòng đời và nhất là sống trong thời 
loạn lạc, Hòa thượng cảng thấm thía, càng đau xót nỗi 
thống khổ của con người. Chí xuất trần của Hòa thượng 
vì thế càng trở nên mãnh liệt hơn và Người luôn ôm ấp 
một tâm niệm “ Nếu tôi không thể làm một viên linh đơn 
cứu tất cả bệnh của chúng sanh, ít ra cũng là một viên 
thuốc bổ giúp cho người bớt khổ.” Từ dạo đó trái nhân 
duyên đã chín muôi, cuộc đời của Hòa thượng rẽ sang 
một con đường sáng. 


Ngày I5 tháng 07 năm Kỷ Sửu 1949, sau ba tháng công 
quả tại chùa Phật Quang, Hòa thượng được Tổ Thiện 
Hoa chánh thức cho xuất gia với pháp danh là Thanh Từ. 
Thế là ước nguyện của Người đã được thành tựu. Từ 
đây Hòa thượng siêng năng theo Tổ công phu bái sám, 
vừa học giáo lý, vừa dạy trẻ em. Ngoài ra còn phụ trông 
nom coi sóc mấy chục chú Tiểu trong chùa. Công việc 
tuy nhiều, song Hòa thượng luôn để tâm học Giáo điển. 


Năm 1949 -1950, Hòa thượng theo học lớp Sơ đăng năm 
thứ ba tại Phật Học Đường Phật Quang. Đên năm 1951, 
Hòa thượng bắt đâu học lên Trung đăng. 


Một khuya nọ, nhân đọc Kinh Lăng Nghiêm đến chỗ 
Phật chỉ Tôn giả A Nan nhận ra bản tâm chân thật của 
chính mình qua tánh thấy, tánh nghe, bất giác Hòa 
thượng xúc động rơi lệ. Phải chăng đây là dấu hiệu cho 
biết chủng duyên Phật Pháp nhiều đời của Người đã bắt 
đầu nây mầm? 


Cũng trong năm này chùa Phật Quang bị binh biến, Tổ 
Thiện Hoa phải dời Tăng chúng lên chùa Phước Hậu, 


268 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Hòa thượng cũng được theo và thọ giới Sa Di tại đây do 
Tô Khánh Anh làm Hòa thượng Đàn đâu. 


Năm 1953 Hòa thượng theo Bồn sư là Tổ Thiện Hoa lên 
Sài gòn, tiếp tục học lớp Trung đăngtại Phật Học Đường 
Nam Việt chùa Ấn Quang. Tại đây, Hòa thượng được thọ 
giới Cụ túc do Tổ Huệ Quang làm Hòa thượng Đàn đầu. 


Từ năm 1954 -1959, Hòa thượng học Cao đăng Phật học 
tại Phật Học Đường Nam Việt. Những vị đồng khóa cùng 
ra trường với Hòa thượng như quí Ngài Huyền Vi, Thiền 
Định, Từ Thông, ... 


Như vậy là ngót mười năm Hòa thượng đã trải qua hai 
năm Sơ đẳng, ba năm Trung đăng, bốn năm Cao đăng. 
Tốt nghiệp các lớp Phật học xong là đoạn đường Tăng 
sinh đã hoàn tất. Hòa thượng bước sang thời kỳ hóa đạo. 
Hòa thượng là một vị Giảng sư trong Giảng sư đoàn của 
ban Hoằng Pháp, có uy tín lớn thời bấy giờ và được sự 
mến mộ của Phật tử xa gần. 


Năm 1960 -1964, Hòa thượng đã giữ những chức vụ 
trong Phật giáo: 
-_ Phó Vụ Trưởng Phật Học Vụ. 
- _ Vụ Trưởng Phật Học Vụ. 
._ Giáo sư kiêm Quản viện Phật Học Viện Huệ 
Nghiêm. 
- Giảng sư Viện Đại Học Vạn Hạnh và các 
Phật Học Đường Dược Sư, Từ Nghiêm.... 


Sau lễ mãn khóa Cao Trung Chuyên Khoa tại Huệ 
Nghiêm và Dược Sư, Hòa thượng thâm nghĩ với ngân ây 


đóng góp cũng phân nào tạm đủ nói lên tâm lòng tri ân và 


269 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


báo ân của mình đối với Thầy Tổ rồi. Hòa thượng liền 
xin phép với Tổ Thiện Hoa được lui về núi ấn tu. Chí đã 
quyết, Hòa thượng dẳn lòng đứt áo ra đi, âm thầm một 
mình một bóng lên chốn non thâm. 


Hòa thượng đã thật sự giã từ Phật Học Viện, giã từ phấn 
bảng với năm tháng miệt mài vì tứ chúng. Nhưng hai 
tiếng “Tăng Ni” vẫn xoáy sâu vào lòng Người, để sau 
nảy chút duyên “Thầy Trò” ấy lại gặp nhau và càng thêm 
son sắt trên đỉnh Tương Kỳ. 


Tháng 04 năm 1966, Hòa thượng dựng Pháp Lạc thất trên 
núi Tương Kỳ, Vũng Tàu. Ngôi thất lá vuông vức bốn 
thước đơn sơ với bộ Đại Tạng Kinh, nhưng đã ấp ủ một 
thiền Tăng nghèo quyết nhận lại cho kỳ được hạt châu vô 
giá của chính mình. 


Đến rằm tháng tư năm Mậu Thân, Hòa thượng tuyên bố 
nhập thất vô hạn định với lời kiên quyết: ” Nếu đạo 
không sáng, thệ không ra thất.” Thế là cửa sài đôi cánh 
khép. Toản thể môn nhân qui ngưỡng lên non một lòng 
mong đợi. 


Tháng 07 năm 1968, Hòa thượng liễu đạt lý sắc không, 
thấu suốt thật tướng Bát Nhã. Từ con mắt Bát Nhã trông 
qua tạng Kinh, lời Phật, ý Tổ hoác toang thông thống. 
Giáo lý Đại thừa và thâm ý nhà Thiền đã được Hòa 
thượng khám phá từ công phu thiền định của Người. 


Ngày 08 tháng 12 năm ấy, Hòa thượng tuyên bố ra thất 
giữa bao niềm hân hoan của Tăng Ni, Phật tử. Nước cam 
lồ từ đây rưới khắp, suối từ bi từ đây tuônchảy. Pháp Lạc 
thất thật xứng đáng là linh hồn của dòng Thiền Chân 
Không. Nơi đây, đánh dấu một giai đoạn chuyên mình, 


270 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


một bước ngoặc lớn trong cuộc đời tu của Hòa thượng. 
Hoài bão tu Thiền đã thai nghén bao năm trong thầm lặng 
đơn độc của Người, đến đây mới thật sự có điểm khởi 
phát và lớn dậy, để sau nầy Phật giáo Việt Nam vinh dự 
có một ngôi sao sáng mở ra trang Thiền sử Việt Nam rực 
rỡ huy hoàng vào cuối thế kỷ 20. 


Hòa thượng đã từng nói: “Tôi là kẻ nợ của Tăng NI và 
Phật tử. Ai biết đòi thì tôi trả trước, ai chưa biết đòi thì 
trả sau.” Suốt đời Ngài đều dốc hết sức mình lo cho Phật 
pháp, đặc biệt là làm sống lại Thiền tông đời Trần, tạo 
điều kiện cho Tăng Ni tu hành tiến bộ. Tăng Ni tu hành 
có tiễn bộ thì Phật pháp mới còn và lớn mạnh được. Sự tu 
hành tiễn bộ của Tăng Ni là niềm vui của Ngài. Ngài nói: 
“Hoài bão của Thầy đều gởi gắm hết vào sự nỗ lực tu tập 
của tụi con. Tăng NI tu có niềm vui, sáng được việc lớn, 
đó là biết thương tưởng đến Thầy. Bằng ngược lại thì thật 
là Thầy chưa đủ phước để được vui trước khi nhắm mắt. 
Bởi vì nguyện vọng khôi phục Thiền tông Việt Nam, đặc 
biệt là Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử đời Trần của Thầy 
chưa thành tựu.” 


Hòa Thượng hiện là Viện Chủ Thiền Viện Trúc Lâm 
Phượng Hoàng (Đà Lạt — Việt Nam), Hội Trưởng Hội 
Thiền Học Việt Nam, Chủ Tịch kiêm Hội Trưởng Hội 
Thiên Học Quang Chiếu và là Trụ Trì Thiền Viện Quang 
Chiêu. 


Các thiền viện sau đây chính thức được Hòa 


thượng thành lập, làm nơi giáo hóa và hướng dẫn 
tu hành: 


271 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thiền viện Chân Không, núi Tương Kỳ - Vũng Tàu, 
thành lập vào tháng 04 năm 1971; dời vê Thường Chiêu 
năm 1986, được phép tái thiệt năm 1995. 


Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành - Đồng Nai, 
thành lập tháng 08 năm 1974. 


Thiền viện Viên Chiếu, Long Thành — Đồng Nai, thành 
lập tháng 04 năm 1975. 


Thiền viện Huệ Chiếu, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành lập 
tháng 04 năm 1979. 


Thiền viện Linh Chiếu, Long Thành — Đồng Nai, thành 
lập tháng 02 năm 1960. 


Thiền viện Tịch Chiếu, Long Hải, thành lập tháng 07 
năm 1987. 


Thiên viện Liễu Đức, Long Thành — Đồng Nai. 
Thiên viện Trúc Lâm, Đà Lạt —- Lâm Đông, thành lập 
tháng 04 năm 1993. 


Chùa Lân — Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, 2002. 

Thiền viện Tuệ Quang, Linh Trung, Thủ Đức, Sải Gòn. 
Thiền viện Hương Hải, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiền viện Đạo Huệ, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiền viện Tuệ Thông, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiền viện Quang Chiếu, Forthworth, Texas, Mỹ, thành 
lập năm 2000. 

Thiền viện Đại Đăng, Bonsall, California, Mỹ, thành lập 
năm 2001. 


272 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Thiền viện Đạo Viên, Québec, Canada, thành lập năm 
2002. 


Thiên viện Bồ Đề, Boston, Mỹ, thành lập năm 2002. 
Thiên viện Diệu Nhân, Sacramento, Mỹ, thành lập năm 
2002. 


Thiên viện Tiêu Dao, Úc. 


Ngoài ra, còn có Thiên Thất Ngọc Chiếu, Garden Grove, 
CA, Mỹ. Thiên Thât Thường Lạc — Pháp. Thiên Trang 
Hỷ Xả-— Uc 


Hòa thượng cũng đã góp sức trùng tu hai Tổ đình Phật 
Quang và Phước Hậu, Trà Ôn, Vĩnh Long. 


Hòa thượng giảng và dịch rất nhiều bộ Kinh, Luận và Sử 
từ Hán văn sang Việt văn. Ngoài ra Hòa thượng còn 
giảng giải rất nhiều bài pháp phổ thông cho Tăng Ni và 
Phật tử. 

Hòa thượng đã đi du hoá và thăm viếng các nước: 
Thiền viện Chân Không, núi Tương Kỳ — Vũng Tàu, 


thành lập vào tháng 04 năm 1971; dời về Thường Chiếu 
năm 1986, được phép tái thiệt năm 1995. 


Thiền viện Thường Chiếu, Long Thành - Đồng Nai, 
thành lập tháng 08 năm 1974. 


Thiền viện Viên Chiếu, Long Thành — Đồng Nai, thành 
lập tháng 04 năm 1975. 


273 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


Thiền viện Huệ Chiếu, Bà Rịa - Vũng Tàu, thành lập 
tháng 04 năm 1979. 


Thiền viện Linh Chiếu, Long Thành — Đồng Nai, thành 
lập tháng 02 năm 1960. 


Thiền viện Phổ Chiếu, Bà Rịa —- Vũng Tàu, thành lập 
tháng 06 năm 1980. 


Thiền viện Tịch Chiếu, Long Hải, thành lập tháng 07 
năm 1987. 


Thiền viện Liễu Đức, Long Thành — Đồng Nai. 


Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt - Lâm Đồng, thành lập 
tháng 04 năm 1993. 


Chùa Lân — Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, 2002. 

Thiên viện Tuệ Quang, Linh Trung, Thủ Đức, Sải Gòn. 
Thiền viện Hương Hải, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiền viện Đạo Huệ, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiên viện Tuệ Thông, Long Thành — Đồng Nai. 

Thiền viện Quang Chiếu, Forthworth, Texas, Mỹ, thành 
lập năm 2000. 

Thiền viện Đại Đăng, Bonsall, California, Mỹ, thành lập 
năm 2001. 

Thiền viện Đạo Viên, Québec, Canada, thành lập năm 
2002. 

Thiền viện Bồ Đề, Boston, Mỹ, thành lập năm 2002. 
Thiền viện Diệu Nhân, Sacramento, Mỹ, thành lập năm 
2002. 

Thiền viện Tiêu Dao, Úc. 


274 


NHẶT LÁ BỒ ĐỀ TẬP 1 SONG NGỮ VIỆT -ANH 


Ngoài ra, còn có Thiên Thất Ngọc Chiếu, Garden Grove, 
CA, Mỹ. Thiên Thât Thường Lạc — Pháp. Thiên Trang 
Hỷ Xả-— UÙc 


Hòa thượng cũng đã góp sức trùng tu hai Tổ đình Phật 
Quang và Phước Hậu, Trà Ôn, Vĩnh Long. 


Hòa thượng giảng và dịch rất nhiều bộ Kinh, Luận và Sử 
từ Hán văn sang Việt văn. Ngoài ra Hòa thượng còn 
giảng giải rât nhiêu bài pháp phô thông cho Tăng NI và 
Phật tử. 


Hòa thượng đã đi du hoá và thăm viếng các nước: 
Cam-pu-chia (1956) 

Án Độ, Tích Lan và Nhật Bản (1965) 

Trung Quốc (1993) 

Thụy Sĩ (1994)Indonesia (1996Canada (1994 — 2002) 
Indonesia (1996). 

Canada (1994 — 2002) 

Hoa Kỳ (1994 — 2000 — 2001 —- 2002) 

Úc châu (1996 — 2002). 

(Nguồn: Thích Tâm Hạnh- Thiền Viện Trúc Lâm) 


275 


ZEN MASTER THÍCH THANH TỪ - NGUYÊN GIÁC DỊCH 


276 


